Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


THÍCH CHƠN THIỆN 


TÌM HIỂU 
TRUNG BỘ HINH TẬP III 


349 


35 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


TỎNG LUẬN 
Trung Bộ Kinh II 
(Từ Kinh 101 đến Kinh 152) 

I. Tổng quát 

Trung Bộ Kinh III gồm có 52 kinh, trong đó có 23 kinh 
Thế Tôn giảng tại tịnh xá Cấp Cô Độc, ở Thắng Lâm, thành 
Xá Vệ (Sàvatthì); 9 kinh giảng ở tịnh xá Trúc Lâm (Ràjagaha); 
bốn kinh giảng tại Lộc Mẫu Giảng Đường (Sàvatthì); 4 kinh 
giảng tại các nơi dân chúng Thích Ca (Sakka); I kinh giảng ở 
Trùng Các Giảng Đường (Vesalì); 1 kinh giảng tại Kusinara (địa 
phương Thế Tôn nhập Niết Bàn); số còn lại giảng tại các nơi 
khác nhau khác. 
Năm mươi hai kinh được phân ra năm phần: 

1. Phần một (từ kinh 101 đến kinh 110): Phần Thị Trấn Các 

Sakka. 

2. Phần hai (từ kinh 111 đến kinh 120): Phần Bất Đoạn. 

3. Phần ba (từ kinh 121 đến kinh 130): Phần Không Tánh. 

4. Phần bốn (từ kinh 131 đến kinh 142): Phần Phân Tích. 

5. Phần năm (từ kinh 143 đến kinh 152): Phần Lục Xứ. 
II. Đặc tính của năm phần trên 

1. Phần một (từ kinh 101 đến kinh 110): Nhiều kinh đối 
thoại với các Bả-la-môn ngoại đạo, chỉ rõ các tà kiến của ngoại 
đạo. 

2. Phần hai: Phần Bất Đoạn 

- Kinh 120: Đặc biệt nói đến sự toại ý chọn cảnh giới thác 

sanh ... 

- Kinh II1: Đặc biệt Thế Tôn giới thiệu về Thánh Giải thoát 


của tôn giả Sàriputta... 


3óI 


T2 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


- Kinh 112: Đặc biệt Thế Tôn dạy cách tìm hiểu sự thật về 
tuyên bố chứng đắc A-la-hán của một Tỷ Kheo... 

- Kinh I13: Đặc biệt nhấn mạnh giá trị giải thoát tâm và 
tuệ, mà không phải là giá trị xã hội, dòng họ xuất thân, 
tiếng tăm, địa vị (chân nhân và phi chân nhân) 

- Kinh 114: Thế Tôn dạy các điểm nên và không nên hành 
trì... 

- Kinh I15: Rất đặc biệt giới thiệu về sự vắng mặt sợ hãi, 
thất vọng và hoạn nạn ở người hiền trí... 

- Kinh 116: Tối đặc biệt: Thế Tôn đề cập đến 500 Bích Chi 
Phật (Paccekabuddha)... 

- Kinh 117: Giới thiệu rất đặc biệt về Thập Chánh Đạo (hay 
Thánh Chánh Định...) với hai dòng: 

* Thập thánh đạo hữu lậu ... 

* Thập thánh đạo vô lậu ... 

- Kinh 118: Tại đây “Nhập Tức Xuất Tức Niệm” (hay Niệm 
xứ) được giới thiệu rất chi tiết, đầy đủ và rất nền tảng của 
công phu thành tựu Đạo đế... 

- Kinh 119: Giới thiệu rất đặc biệt, đặc biệt hơn nhiều kinh 
khác, về cảm nhận của hành giả về hỷ, lạc qua bốn sắc định 


3. Phần ba: Phần Không Tánh 

Phần nầy có nhiều giáo lý tuyệt đặc biệt: 

- Kính I12I và kinh 122: Giới thiệu an trú Không tánh 
(emptiness) như là Phạm trú, Thánh trú, Đại nhân trú vả 
Phật trú, rất hệt với tư tưởng Tánh Không của Phật Giáo 
Phát Triển... 

- Kinh 123: Đặc biệt giới thiệu các pháp hi hữu của Thế 
Tôn... 


- Kinh 124, 125, 126: Liên hệ Phật Giáo và giáo lý ngoại 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


đạo (đối chiếu)... 

4. Phần bốn: Phần Phân Tích 

Toàn I0 kinh nói lên đặc tính “Phân tích” (vibanga) của 
giáo lý Phật giáo nói chung, và của 10 kinh thuộc phần nầy nói 
riêng... 

- Kinh 131, 132, 133, 134: Giới thiệu pháp tu thiền quán rất 

ngắn gọn, rất đặc biệt như là bản kinh Nhật tụng cần thiết 

nhất của một tu sĩ Phật Giáo... 

- Kinh 135, 136: Đặc biệt giới thiệu giáo lý về Nghiệp 

(Kamma)... 

- Kinh 137: Bản kinh này rất đặt biệt phân tích về hai dòng 

cảm thọ của người tu: một dòng thế gian, dòng kia là dòng 

xuất ly. Bản kinh cũng nói lên sự khác biệt giữa Lạc và Lạc 

Thọ... 

- Kinh 138: Rất ngắn nhưng giới thiệu đủ một lộ trình đoạn 

tận khô... 

- Kinh 139: Đặc biệt giới thiệu thái độ và ý nghĩa “chỉ 

thuyết pháp mà không tán thán hay chỉ trích” của một Tỷ 

kheo... 

- Kinh 140: Giới thiệu thái độ sống và nói pháp tuyệt vời 

giản đị của Thế Tôn... 

- Kinh 141: Đây là một trong rất ít kinh mà nhà nghiên cứu 

Phật học thấy rằng: Sinh tiền Thế Tôn đã xác nhận tôn giả 

Xá-Lợi-Phất và Mục Kiền Liên có khả năng thay thế Thế 

Tôn để chuyển vận Bánh xe Pháp và hướng dẫn Tăng già... 

- Kinh 142: Nói về pháp cúng dường, và công đức cúng 

dường cá thể và tập thể... 

5. Phần năm: Phần Lục Xứ 

Phần này rất đặc biệt và rất cần thiết cho công phu thiền 
quán hằng ngày, và công phu hộ trì các căn, rất trí tuệ và rất 
thiết thực... Đây là nội dung hành trì dành cho các căn cơ trí tuệ... 


he) 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


III. Tổng luận 


I. Với 20 kinh đầu của Trung Bộ Kinh I là đã đầy đủ 
cho một Tỷ kheo có nhận thức rõ về sự thật của cuộc đời, con 
người, hạnh phúc vả khổ đau, nhận thức rõ về các hành động 
của thân, khẩu, \W dẫn đến hại mình, hại người, hại cả hai, hay 
lợi mình, lợi người, lợi cả hai, dẫn đến khổ đau hay hạnh phúc 
trong hiện tại và tương lai. 


Riêng Trung Bộ Kinh HII, cũng lập lại nội dung của 20 bản 
kinh đầu ấy, nhưng được Thế Tôn giảng dạy với ngôn ngữ khác 
biệt và bằng phương cách khác biệt. Điểm đặc biệt về giáo lý 
của Trung Bộ Kinh II nổi bật một số điểm tiêu biểu như được 
trình bày trong phần tiếp theo dưới đây. 


2. Điểm giáo lý nổi bật tiêu biểu trong Trung Bộ II: 


2.1. Có một số kinh trình bày dưới dạng thức “tổng thuyết” 
và “biệt thuyết”; phần biệt thuyết do các tôn giả đại đệ tử 
của Thế Tôn triển khai. Đây có thể được xem là điểm bàn 
rộng mở đầu cho các bộ luận về sau. 


2.2. Trung Bộ III có nhiều kinh nhấn mạnh đến an trú 
“Không tánh” như là Phạm trú, Thánh trú, Phật trú mà quá 
khứ, hiện tại và vị lai đều thế. 


2.3. Phần Lục xứ, Thập Nhị xứ, Thập bát giới, Ngũ uân; 
Ngũ đại, Lục đại, I8 Thọ v.v... được nhiều kinh Trung Bộ 
II đề cập rất phong phú, đa dạng, minh bạch giúp cho 
người đọc thấy rõ sự phát triển văn huệ của tự thân, tâm 
lắng, nghiệp tiêu (ít, nhiều) ngay tại thời xem kinh; và giúp 
người đọc thấy rõ ràng công phu giải thoát, mà nếu muốn, 
đang ở trong tầm với của mình. 


2.4. Địa bàn tu tập, qua Trung Bộ IHII, tự hiện rõ nơi sáu 
căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc và 18 thọ: giác tỉnh từ các 
xúc, các thọ là điểm khởi động của giải thoát mà mỗi người 
có thể cảm nhận ngay trong hiện tại. 


2.5. Trung bộ III cũng đề cập rất rõ các nét cương yếu về 


3% 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


giáo lý về Nghiệp (Kamma) như đã được đề cập điển hình 
ở kinh “phân biệt nhỏ” và “phân biệt lớn” về Nghiệp. Tại 
đây, hai kinh nầy, có thể là tiếng nói đại diện cho Trung Bộ 
Kinh (toàn tập) cắt nghĩa về sự sai biệt giữa những cá nhân 
trong loài người. 


Cận tử nghiệp, mà yếu tố chánh kiến và chánh tín có mặt 
trước lúc mệnh chung quyết định cảnh giới thác sinh, thay 
đổi lộ trình chuyển kiếp, là một điểm giáo lý đặc biệt trí 
tuệ! 


2.6. Định nghĩa về “Chánh tư duy” trong Trung Bộ III (vô 
dục, vô sân và vô hại tư duy) là một định nghĩa đặc biệt 
gợi ý cho các nhà nghiên cứu Phật học thấy rằng (có thê 
phát biểu như thế) “lý thuyết Bất Bạo Động” (ahimsa) của 
Thánh Gandhi (Ấn Độ) bắt nguồn, hay chịu ảnh hưởng rất 
lớn từ giáo lý Phật Giáo. 

2.7. Thái độ “thuyết pháp” mà không tán thán, không chỉ 
trích trong kinh 139, Trung Bộ III, hiện rõ sắc thái giáo dục, 
văn hóa của Phật Giáo rất đặc thù. 


2.8. Tại Trung Bộ III, các giáo lý ngoại đạo, lục sư ngoại 
đạo, được đề cập một số nét giáo lý khá rõ giúp ích rất 
nhiều cho các nhà nghiên cứu, đối chiếu tôn giáo học. 


2.9. Qua Trung Bộ III, kinh cho thấy mối giao dịch, quan hệ 
giữa giáo hội của Thế Tôn và các giáo hội Bà-la-môn ngoại 
đạo: cả hai bên đều có chủ động trao đổi. Dù có nhiều nhà 
ngoại đạo đầy kiêu ngạo, đầy thù nghịch đến với Thế Tôn, 
nhưng Thế Tôn vẫn giữ nghiêm thái độ tất trí tuệ, hiểu biết, 
ôn hòa biểu hiện rõ châm ngôn của Phật Giáo là: “Chỉ có 
đời tranh chấp với Phật Giáo, mà không có sự việc Phật 
Giáo tranh chấp với đời”. 

2.10. Cũng có rất nhiều giáo chủ ngoại đạo, Bà-la-môn 
tiếng tăm lừng lẫy tán thán quy ngưỡng Thế Tôn: một số 
trở thành đệ tử tại gia của Ngài, một số xuất gia đắc Thánh 


Quả. 


355 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


2.11. Nhiều vua chúa, hoàng thân, vương tử, đại thần..... 
cũng đến Giáo chúng học đạo và đã được Thế Tôn làm sáng 
tỏ chủ trương của Thế Tôn là bình đăng giai cấp: giá trị 
mỗi người là ở thái độ sống, hành động thiện hay ác, chánh 
hay tà, vị tha hay vị kỷ, mà không ở màu da, chủng tộc, 
dòng họ hay tiếng tăm ở đời... 

2.12. Trung Bộ Kinh cũng soi sáng, rất tỏ, ý nghĩa “Trung 
đạo tu tập” của Phật Giáo là Bát Thánh Đạo tránh xa hai 
thái cực hưởng thụ dục lạc vả khắc kỷ, khổ hạnh, ép xác; 
và ý nghĩa “lIrung đạo nhận thức” là “Duyên khởi”, tránh xa 
chấp thường chấp đoạn. 


Tât cả các điêm ghi trên chỉ là một sô điêm xuyết, bạn đọc 


cần tự mình đọc kỹ từng dòng kinh mới đón nhận được giải 


thoát, hỷ lạc cho tự thân. 


3% 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


PHÂN I 
(Từ Kinh số 101 đến Kinh số 110) 
Phần Thị trấn các Sakka 
(thuộc dòng họ Thích Ca) 


Khi 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


358 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 101 
Kinh Devadaha 
(Devadahasuttam) 


- Discourse at Devadaha - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc) 
IIL NỘI DUNG KINH DEVADAHA 


1. Lúc Thế Tôn đang trú ở thị trấn Devadaha của các vị 
dòng dõi Thích Ca (Sakka), Thế Tôn thuật lại cho các Tỷ 
kheo nghe một cuộc trao đổi giữa Thế Tôn với các Sa-môn, 
Bà-lamôn Nigantha (Ni-kiều-tử) về chủ trương không đúng, 
không hợp về thuyết Nghiệp (kamma). 


Các Sa-môn, Bả-lamôn Nigantha có chủ trương, tri kiên 
răng: 


“Phàm cảm giác gì con người cảm thọ (lãnh thọ), lạc thọ, 
khô thọ, hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp 
quá khứ. Do sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, do sự 
không tạo tác các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương 
lai Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp đoạn diệt; do 
nghiệp đoạn diệt, khổ được đoạn diệt; do khổ đoạn diệt, cảm thọ 
được đoạn diệt; do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ diệt 


v. 


tạn.. 


2. Chủ trương trên của Nigantha chỉ hợp lý (hợp lý nhưng 
chưa chắc đã đúng, thật) nếu các Nigantha tự mình biết rõ các 
điểm sau đây mà Thế Tôn đã nêu ra: 


2.1. Các Nigantha biết rằng: Trong quá khứ họ hiện hữu, họ 
không hiện hữu? 


2.2. Các Nigantha biết rằng: Trong quá khứ họ có tạo ác 
nghiệp, họ không tạo ác nghiệp? 


2.3. Các Nigantha biết rằng: Trong quá khứ họ có tạo ác 


Khi 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


nghiệp như thế này, như thế kia? 


2.4. Các Nigantha biết rằng: Khổ mức độ như thế này đã 

được diệt tận, hay khổ mức độ như thế này cần phải được 

diệt tận; hay với sự diệt tận khô mức độ như thế này, tất cả 
khổ sẽ được diệt tận? 

2.5. Các Nigantha biết rằng: Sự đoạn tận các bất thiện pháp 

ngay trong hiện tại hay sự thành tựu các thiện pháp? 

Các Nigantha đều trả lời với Thế Tôn rằng: họ không biết 
như vậy về năm điều Thế Tôn hỏi trên. 

3. Thế Tôn nêu ra trước các Nigantha về năm điểm ngay 
trong hiện tại có hai hệ quả, đó là: 

3.1. Lòng tin (Faïh: Saddhà) 

3.2. Hoan hỷ, ưa thích (Inclinafion, liking: Rucl) 

3.3. Truyền thống (7zađifion: Anussavo) 

3.4. Thấm định các lý lễ (Comsideraton oƒ_ reasons: 

Àkàraparivitakko) 

3.5. Tư duy và chấp nhận một quan điểm (Reflection on and 

approval oƒ some view: DitthinJjhànakhanti) 

Thế Tôn hỏi: “Ở đây, thế nào là lòng tin của các hiền giả 
(Nigantha) đối với bậc đạo sư trong quá khứ? Thế nào là sự 
hoan hỷ? Thế nào là truyền thống? Thế nào là thâm định các lý 
lẽ? Thế nào là tư duy về và chấp nhận một quan điểm?” 

- Các Nigantha đã không có câu trả lời hợp lý nảo. 

4. Rồi Thế Tôn khai mở tâm cho các Nigantha về điểm 
không hợp lý của họ khi chấp nhận quan điểm về Nghiệp đã nêu 
trên. Thế Tôn đặt ra câu hỏi để các Nigantha đi đến xác nhận 
rằng: 

- Khi các Nigantha tinh tấn tỉnh cần (để hành hạnh tự hành 


khổ của họ) thì họ lãnh thọ các cảm giác đau đón, thống 
khổ. 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


- Khi họ không tha thiết tinh tấn, tỉnh cần (...), thì họ không 
lãnh thọ các cảm giác đau đớn, thống khổ. 


Nếu thế thì cảm giác thống khổ hiện tại này đã không do 
Nghiệp quá khứ tạo ra. Đây là điều không hợp lý khi họ 
chấp nhận chủ trương quan điểm về nghiệp nêu trên. 

5. Thế Tôn tiếp tục khai sáng các Nigantha. Thế Tôn nêu ra 

các câu hỏi này: 

- Có thể nói được chăng: “Mong rằng nghiệp được thọ quả 
hiện tại này, do tinh tấn, tỉnh cần, có thể khiến được thọ 
quả tương lai?” 


- Đáp: Không. 


- Có thể nói được chăng: “Mong rằng nghiệp được thọ quả 
tương lai, do tình tấn, tỉnh cần, có thể khiến được thọ Quả 
hiện tại?” 


- Đáp: Không. 


- Có thể nói được chăng: “Mong rằng nghiệp được lãnh 
thọ lạc này, do tỉnh tấn, tinh cần, có thể được lãnh thọ khổ?” 


- Đáp: Không. 


- Có thể nói được chăng: “Mong rằng nghiệp được thọ khổ 
này, do tinh tắn, tỉnh cần có thể lãnh thọ lạc?” 


- Đáp: Không. 

- Tương tự đối với: 

* Quả đã thuần thục / quả chưa thuần thục... 
* Quả đa sở thọ / Quả thiểu sở thọ... 

* Có sở thọ / không sở thọ... 


- Nếu thế thì sự Tinh tấn, tỉnh cần tu tập của các Nigantha 
là không có kết quả. 
- Đó là cách mà Thế Tôn giúp các Nigantha thâm định lý 


lẽ, tư duy để chấp nhận một quan điểm. 


361 


vệ 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


6. Đây là hai hậu quả (hay hệ quả) do chủ trương 
Nghiệp của các Nigantha: I0 hệ luận (tùy thuyết: 


cadanuvada: reasoned theses) thuộc chỉ trích về chủ trương hành 


khổ của Nigantha và 10 hệ luận tán thán về con đường vào giải 
thoát lạc của Thế Tôn: 


3 


6.1. 10 chỉ trích về hạnh của Nigantha: 

- Nếu do nhân quá khứ lãnh thọ lạc, khổ, thì các Nigantha 
(đang tự hành khổ) đã làm các việc ác trong quá khứ. 

- Nếu do một Tạo hóa ác độc tạo ra cảm giác lạc, khổ thì 
các Nigantha đã do Tạo hóa ác độc tạo ra. 

- Nếu do nhân kết hợp các điều kiện thọ lãnh lạc, khổ thì 
các Nigantha bị các điều kiện kết hợp ác. 


- Nếu do nhân sanh loại lãnh thọ lạc, khổ, thì các NÑigantha 
thật sự là ác sanh loại. 


- Nếu do tỉnh tấn trong hiện tại lãnh thọ lạc, khổ, thì các 
Nigantha đang hành ác (tà) tỉnh tấn. 


- Nếu do nhân quá khứ thọ lãnh lạc, khổ thì các Nigantha 
đang bị chỉ trích; nếu không do nhân quá khứ lãnh lạc, khổ, 
các Nigantha cũng đáng bị chỉ trích. 

- Nếu do Tạo hóa (như trên)... các Nigantha đáng bị chỉ 
trích; nếu không do Tạo hóa..... các Nigantha cũng đáng bị 
chỉ trích. 

- Tương tự đối với “các điều kiện kết hợp”..., đối với “sanh 
loại”....đối với “tinh tấn”... 

6.2. 10 tán thán về tỉnh tấn phạm hạnh do Thế Tôn chủ 
trương: 

a/ Tỉnh tấn có kết quả: - Tinh tấn chống nguyên nhân đau 
khổ mà không có tham dục, mà xả đối với nguyên nhân đau 
khổ. 

b/ Lộ trình giải thoát của phạm hạnh (như đã được trình bày 
từ Trung Bộ I và Trung Bộ II) 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Ngược lại với chỉ trích qua 10 lập luận đối với các Nigantha 
là 10 lập luận tán thán Thế Tôn. 


HIL BÀN THÊM 


1. Thuyết chủ trương về Nghiệp của các Sa-môn, Bà-la-môn 
của Nigantha chỉ một chiều rất “buồn cười”: tất cả những khổ, 
lạc mà con người đón nhận trong hiện kiếp là thảy do Nghiệp 
quá khứ (một quá khứ mơ hồ, không biết mình ở đâu?, làm gì?) 
định đoạt. Hiện tại chỉ là một cuộc sống “định mệnh”. Nhận 
lãnh cho hết quả báo trong hiện tại do các nhân tạo ra trong 
quá khứ (làm thế nào mà nhận lãnh hết, đủ hay chưa hết, đủ?). 
Còn hiện tại làm là để hưởng vào đời sau (đời sau là a1? đi về 
đâu? đến lại cuộc đời như thế nào?). Để đời sau không còn khổ 
nữa thì hiện tại tự hành khổ, nhận trọn khổ cho hết khổ thì đời 
sau hưởng toàn lạc (sự thật này đến từ đâu? tại sao hành khổ 
lại được kết quả lạc)). Nếu hiện tại tự hành khổ mà cho rằng 
để đoạn diệt các Nghiệp qúa khứ, thì Nghiệp tự hành khổ trong 
hiện tại sẽ dẫn con người đi về đâu theo quy luật vận hành của 
Nghiệp? 


2. Các câu hỏi của Thế Tôn đặt ra với các Nigantha về việc 
họ có biết gì về Nghiệp quá khứ? Họ đã tạo tác như thế nào? 
v. v.. là để vạch rõ chủ trương về Nghiệp của Nigantha là do 
tưởng tượng, là hư tưởng, không tưởng, mà không dựa vào cơ 
sở tự mình thấy, biết, chứng nghiệm. 


3. Thế Tôn nêu ra năm điểm: tín, ưa thích, truyền thống, 
thâm định lý lẽ và tư duy, chấp nhận một quan điểm là nhắc 
nhở các Nigantha nên: 


- Cần Suy Xét, thâm định, cân nhắc phân tích một quan điểm 
trước khi chấp nhận, tin tưởng nó. 


4. Thế Tôn lại giới thiệu sự nỗ lực, tỉnh cần có kết quả là 
nỗ lực để thoát khổ ngay trong hiện tại, nỗ lực để dập tắc các 
nhân gây ra khổ đau ngay trong hiện tại, điều mà con đường tu 
tập Phạm hạnh do Thế Tôn giảng dạy thực hiện được: Sự đoạn 
tận các bất thiện pháp và sự thành tựu các thiện pháp có thể 


363 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


thực hiện ngay trong hiện tại. 

Bài kinh 101, Devadaha, là bản kinh trình bày thuyết về 
Nghiệp và phương thức đoạn diệt Nghiệp của Nagantha, từ đó 
các nhà nghiên cứu Phật Học có thể thấy rõ sự khác biệt với 
thuyết về Nghiệp và con đường đoạn diệt Nghiệp của Phật Giáo. 


-ooOoo- 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 102 


Kinh Năm, Ba 
(Pancattayasuttam) 


- Discourse On The Threefold Eive - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc) 
IIL NỘI DUNG KINH NĂM, BA 


Nội dung kinh này trình bày các chủ thuyết của ngoại đạo 
tương tự nội dung được kiết tập ở kinh Phạm Võng,Trường Bộ I. 


1. Các thuyết liên hệ về tương lai bàn về tự ngã. 
1.1. Sau khi chết tự ngã không bệnh, có tưởng. 
1.2. Sau khi chết tự ngã không bệnh, không có tưởng. 


1.3. Sau khi chết tự ngã không bệnh, phi tưởng và phi phi 
tưởng. 


1.4. Chủ trương đoạn diệt, chết là hết, hữu tình không còn 
tồn tại. 


1.5. Một thuyết chủ trương hiện tại Niết bàn lạc. 
1.6. Sau khi chết tự ngã không bệnh, có sắc, có tưởng. 
1.7. Sau khi chết tự ngã không bệnh, không sắc, có tưởng. 


1.8. Sau khi chết tự ngã không bệnh, hoặc có sắc và không 
sắc, có tưởng. 


1.9. Sau khi chết tự ngã không bệnh, không sắc và không 
không sắc, có tưởng. 


1.10. Sau khi chết tự ngã không bệnh, nhất tưởng, có tưởng. 
1.11. Sau khi chết tự ngã không bệnh, dị tưởng, có tưởng. 
1.12. Sau khi chết tự ngã không bệnh, thiểu tưởng, có 


tưởng. 


365 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


1.13. Sau khi chết tự ngã không bệnh, vô lượng tưởng, có 
tưởng. 


1.14. Một số Bà-la-môn chủ trương thức biến này khi vượt 
qua khỏi sẽ trở nên vô lượng, bất động. 


Tất cả chủ trương trên thật ra phát sinh từ kinh nghiệm giới 
hạn của các Bà-la-môn từ các định Sắc giới và định Vô sắc giới. 
Thế Tôn biết rõ tất cả kinh nghiệm trên nhưng không chấp thủ, 
còn biết rõ hơn rằng tất cả là hữu vi, chịu sự đoạn diệt, Như Lai 
giải thoát khỏi hữu vi. 

Trong các chủ trương trên, các Bà-la-môn chủ trương vô 
tưởng vô bệnh sau khi chết thì phi báng các chủ trương sau khi 
chết tự ngã có tưởng vô bệnh, họ cho rằng: “Tưởng là bệnh 
hoạn, tưởng là mụt nhọt, tưởng là mũi tên, chỉ đây là tịch tịnh, 
thù diệu tức là vô tưởng” 

Các Bà-la-môn chủ trương sau khi chết tự ngã không bệnh, 
không sắc, không tưởng thì nói rằng: “Ngoài sắc, ngoài thọ, 
ngoài tưởng, ngoài hành, ngoài thức, ta chủ trương sự lai, vãng, 
tử, sanh, tăng trưởng, tăng thịnh hay tăng đại”. 


Thế Tôn dạy: sự tình không có như vậy. Đây còn thuộc hữu 
vi, chịu sự đoạn diệt. Như Lai thấy rõ sự thật ây và giải thoát 
khỏi hữu vi. 

2. Các thuyết liên hệ đến quá khứ bàn về tự ngã: 

2.1. “Tự ngã và thế giới thường còn, chỉ như vậy là chơn 

thật, ngoài ra là hư vọng” 

2.2. “Tự ngã và thế giới là vô thường, chỉ như vậy là chơn 

thật, ngoài ra là hư vọng”. 

2.3. “Tự ngã và thế giới là thường còn và vô thường, chỉ 

như vậy là chơn thật, ngoài ra là hư vọng”. 

2.4. “Tự ngã và thế giới là không phải thường còn, không 

phải vô thường, chỉ như vậy là chơn thật, ngoài ra là hư 

vọng” 


2.5. Tự ngã và thế giới là hữu biên. 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


2.6. Tự ngã và thế giới là vô biên. 

2.7. Tự ngã và thế giới là Hữu biên và Vô biên. 
2.8. Tự ngã và thế giới không phải hữu biên, không phải vô 
biên. 

2.9. Tự ngã và thế giới là Nhứt tưởng. 

2.10. Tự ngã và thế giới là Dị tưởng. 

2.11. Tự ngã và thế giới là Thiểu tưởng. 

2.12. Tự ngã và thế giới là Vô lượng tưởng. 

2.13. Tự ngã và thế giới là Nhứt hướng lạc. 

2.14. Tự ngã và thế giới là Nhứt hướng khổ. 

2.15. Tự ngã và thế giới là Lạc và khổ. 

2.16. Tự ngã và thế giới là không Lạc, không khổ. 


Các chủ trương liên hệ với quá khứ vừa nêu trên cho rằng 
“ngoài tín, hỷ, truyền thống (tùy văn), thâm định các lý lẽ, tư 
duy vả chấp nhận một quan điểm”, trí tự mình sẽ trở nên trong 
suốt, trong sạch: sự kiện này không xảy ra, vì ngay cả khi còn 
một ít, rất ít, trí mà các Bà-la-môn nỗ lực làm cho trong suốt, 
trong sạch thì vẫn còn vướng mắc vào chấp trước. 


Thế Tôn biết như thế là hữu vi chịu sự đoạn diệt, Thế Tôn 
biết có sự đoạn diệt của hữu vi nên thấy được sự giải thoát khỏi 
hữu vị. 

3. Các chấp thủ tế nhị của các Bà-la-môn từ bỏ quan điểm 
về quá khứ, từ bỏ quan điểm về tương lai và không hoàn toàn 
chú tâm đến những dục kiết sử. 

3.1. Các Bà-lamôn này đạt được Viễn ly hỷ và an trú 

(nhưng khi viễn ly hỷ đoạn diệt thì sự ưu tư sinh khởi, khi 

ưu tư đoạn diệt thì viễn ly hỷ sanh khởi: đây vẫn là hữu vi). 

3.2. Nếu các Bà-la-môn vượt qua viễn ly hỷ thì đạt phi vật 

chất lạc và an trú (nhưng khi phi vật chất lạc đoạn, thì viễn 

ly sanh khởi; khi viễn ly hỷ đoạn thì phi vật chất lạc sanh 


367 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


khởi: đây vẫn là hữu vi). 

3.3. Nếu các Bà-la-môn vượt qua được phi vật chất lạc thì 
đạt: vô khô vô lạc thọ và an trú (nhưng khi vô khổ vô lạc 
thọ đoạn diệt, thì phi vật chất lạc sanh khởi; khi phi vật 
chất lạc đoạn diệt, thì vô khổ vô lạc sanh khởi: đây vẫn còn 
là hữu vi, chịu sự đoạn diệt). 


3.4. Nếu các Bà-la-môn vượt qua phi vật chất lạc, vượt qua 
vô khổ vô lạc, vị ấy quán, “Ta là tịch tịnh, ta là tịch diệt, ta 
là không chấp thủ”. 


Tại đây nếu Bà-la-môn khởi lên các chấp thủ nêu trên thì 
vẫn còn vướng vào chấp thủ quan điểm. Nếu vị đại đức không 
vướng vào chấp thủ các quan điểm thì chắc chắn vị đại đức sẽ 
tuyên bố con đường thích hợp đưa đến Niết bàn. 


Tại đây, với Thế Tôn, vô lượng tịch tịnh, tối thắng đạo 
được Như Lai Chánh Đăng Giác, nghĩa là sau khi như thật biết 
sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt và sự nguy hiểm của sáu xúc 
xứ, có sự giải thoát không chấp thủ. 


II. BÀN THÊM 


I. Các chủ trương về thế giới và tự ngã của các Sa môn, 
Bà-la-môn trong kinh Năm, Ba, số 102, trên là kết quả chứng 
nghiệm tâm thức của họ qua Thiền chỉ, vào “Hiện tại lạc trú” và 
“Tịch tịnh trú”; tất cả chủ trương ây là dựa vào cảm thọ và tri 
kiến qua cảm thọ với sự ràng buộc của chấp thủ, nghĩa là ngay 
đến các Bả-la-môn từ bỏ các sắc, thọ và tưởng vẫn bị vướng 
mắc vào hành uân. Nói chung, tất cả đều bị vướng mắc, không 
thoát ly khỏi chấp thủ năm uân. 


2. Sự chứng đắc của các Bà-la-môn luôn luôn ở trong phạm 
trù hữu ngã, vắng mặt thiền quán nên không thấy rõ sự nguy 
hiểm của các pháp hữu vi, không thấy rõ con đường xuất ly 
khỏi năm uân, không thể thấy rõ sự thật Duyên khởi, vô ngã. 
Đây chính là điểm khác biệt cơ bản giữa Phật giáo và các Chủ 
thuyết liên hệ Thọ, Tưởng, Hành của các Bà-la-môn ngoại đạo 
(phi Phật giáo): một đằng là tuyên bố sự thật vô ngã và vô thủ 


38 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 
trước các cảm thọ, các tri kiến, một đẳng là hữu ngã (có tự ngã) 
và chấp thủ cảm thọ tri kiến. 


-ooOoo- 


369 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 103 
Kinh Như Thế Nào? 
(Kintisuttam) 


- Discourse on “What Then? “ - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc) 
II. NỘI DUNG KINH “NHƯ THẺ NÀO” 
1. Động cơ thuyết pháp của Thế Tôn: 
Không vì thực phẩm, không vì y áo, không vì sàng tọa. 
Không vì thành, bại - nghĩa là không vì danh vọng và lợi 
dưỡng. Thế Tôn thuyết Pháp vì từ tâm, vì lợi tha. 

2. Thuyết Pháp để các đệ tử đắc thượng trí, đó là các pháp: 

- Tứ niệm xứ. 

- Tứ Chánh cần. 

- Tứ Như ý túc. 

- Ngũ căn. 

- Ngũ lực. 

- Thất giác chỉ. 

- Bát Thánh Đạo. 

3. Tăng già sống học tập và thực hành trong tỉnh thần hoan 
hỷ, hòa hợp, không tranh cãi, theo “sáu pháp hòa kính”: 

- Trong trường hợp có cách hiểu Pháp và nói Pháp bất 
đồng: hoặc đồng về ý, khác về văn; hoặc đồng văn, khác ý; 
hoặc đồng ý và văn thì chỉ ghi nhận và chỉ xác nhận theo luật 
và theo pháp mà tránh tranh cải. 

- Trong trường hợp có người phạm pháp, phạm luật thì nên 
khéo tìm cách giúp người ấy (Tỷ kheo ấy) an trú và thiện pháp. 
Với người khó nói, khó thuyết phục, có thể gây tổn hại đến 


3/0 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


mình và người ấy, thì nên xả, không nên khinh miệt. 
II. BÀN THÊM 


1. Mục đích của thuyết pháp là vị tha, giúp người khác ly 
tham, đắc thắng trí, vì lòng từ bi; tuyệt nhiên không thuyết pháp 
vì danh vọng và lợi dưỡng. 


2. Thái độ sống để học tập và hành pháp của một Tỷ kheo 
là hoan hỷ, hòa hợp, không khen mình chê người, không tranh 
cãi, thế nào để tất cả có thể an trú vào thiện pháp hướng đến 
giải thoát. 

3. Vấn đề bản kinh nêu ra là rất giản dị: một Tỷ kheo 
sống với lòng từ đối với các đồng phạm hạnh và mọi người, 
sống không vị kỷ, không khen mình chê người, không tranh cãi. 
Nhưng bình tâm mà nhìn kỹ tổ chức của Tăng già trong thời đại 
ngày nay và các tô chức khác, đó không phải là việc dễ dàng 
được thực hiện. Nếu chỉ một việc giản dị đó mà không dễ dàng 
thực hiện đối với một tu sĩ, thì thật sự là còn xa để nói đến 
công việc thành tựu công phu tây sạch cấu uế của tâm, nói 
gì đến bước giải thoát phát triển “Hiện tại lạc trú” và “Thiền 
quán”. 

Đây là vấn đề mà mỗi cá nhân xuất gia có khát vọng thực 
hiện giải thoát trong hiện tại trầm tư và điều chỉnh công hạnh 
của mình. 


-ooOoo- 


371 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 104 
Kinh Làng Sàma 
(Sàmàgàmasuttam) 


- Discourse at Sàmàgàma - 


L GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


- Tăng thượng hoạt mạng: AJjhàJiva: The mode of living: 
cách sống: nếp sống. 


- Tăng thượng Giới bỗn: Adhipatimokha: The obbligations: 
giới luật. 

- Thất diệt tránh: Satta adhikaranasamathà: The seven rules 
which are for deciding legal questions: Bảy pháp để dập tắt 
tranh cãi. 

- Ưng dữ hiện tiền tỳ nỉ: Sammukhàvinayo dàtabbo: A 
verdict of in the presence of may be given: Phán quyết với 
sự hiện điện cần cho. 

- Ưng dữ ức niệm tỳ nỉ: Sativinayo dàtabbo: A verdict of 
innoncence may be given: phán quyết bất s¡ cần cho. 

- Ưng dữ bất sỉ tỳ nỉ: Amùlhavinayo dàtabbo: A verdict of 
past insanity may be given: phán quyết bất si cần cho. 

- Quyết định tùy theo thú nhận: Patinnàya Kàretabbam: It 
may be carried out on his acknowledgement. 

- Đa nhân mích tội: Yebhuyyassikà: the decision of the 
majority: Quyết định theo đa số. 

- Quyết định tùy theo giới tội người phạm: Tassapa- 
yyasikà: The decision for spectfic depravIty. 


- Như thảo phú địa: Tinnavatthàrako: The covering up with 
ørass: Trải cỏ che lấp (xí xoá). 


II NỘI DUNG KINH LÀNG SÀMA 


S2) 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


I. Nhân sự kiện Nigantha Nàtaputta mệnh chung tại Pàva, 
các đệ tử (jains) tranh chấp đi đến tàn hại nhau với miệng lưỡi 
và binh khí, tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn dạy các pháp để ngăn 
ngừa Tăng chúng, sau khi Thế Tôn nhập diệt. 


Thế Tôn dạy sự tranh chấp về nếp sống và về Giới bổn 
chưa dẫn đến bất an, bất hạnh cho đa số, đau khổ cho Trời, 
Người; chính sự tranh chấp về “con đường” và về “đường 
hướng” (course = patipada) khởi lên giữa Tăng chúng mới đưa 
đến bất an cho đa số, đau khổ cho Trời, Người. 


2. Do các ác tâm, bất thiện tâm khởi lên bốn tránh sự: 
tranh luận, chỉ trích, trách nhiệm, phạm giới tỘI. Đề dập tắt các 
tránh sự, Thế Tôn dạy pháp “Thất diệt tránh” và “Sáu pháp ức 
niệm” (hay “sáu pháp hòa kính”). 

HI. BÀN THÊM 


I1. Bản kinh với nội dung đơn giản, nhưng vô cùng quan 
trọng, qua đó sinh mệnh của Tăng già được bảo vệ hay không 
được bảo vệ. 


Khi mà trong Tăng đoàn hiện diện nhiều phàm Tăng với 
các ác tâm, cấu uế tâm được nuôi dưỡng, danh vọng và lợi 
dưỡng được nuôi dưỡng, khi mà các tác nhân xã hội vật chất và 
các các nhân chính trị tác động mạnh vào thêm thì các tránh sự 
dễ xảy ra. 


Khi mà nêp sông “lục hòa” ít được tôn trọng và phạm hạnh 
bị “xâm thực” thì các tránh sự dễ xảy ra. 


Cách chống đỡ duy nhất là thực hiện pháp “Thất diệt tránh” 
để tránh bớt các đồ vỡ của Tăng đoàn để có điều kiện phát triển 
Chánh pháp. 


2. Kinh nghiệm lịch sử phát triển Phật giáo kể từ thời kiết 
tập thứ nhất, chỉ có sự khác biệt nhỏ về 10 điều liên hệ về luật, 
Giáo Hội Tăng già đã phân ra làm hai bộ phái: Thượng Tọa bộ 
và Đại chúng bộ. Trong thời kỳ cận đại và hiện đại đang tồn tại 
nhiều sự khác biệt như: Tịnh Tăng và Tân Tăng (đang phát triển 


Ki 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


mạnh ở Nhật; khởi đầu phát triển ở Nam Triều tiên); Thượng 
Tọa bộ và Đại thừa (hay Phật giáo phát triển; Thiền tông, Tịnh 
độ tông và Mật tông...), (Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, 
Nhật Liên Tông....); Phát triển Ni bộ và không phát triển Ni bộ 
v.v... Các Giáo Hội Tăng già các nước đang nỗ lực đi đến hiểu 
biết nhau nhiều hơn, và đang tìm kiếm một hướng thống nhất 
giáo lý (các giáo lý căn bản) và gần gũi về tổ chức, các bộ phái 
chấp nhận nhau mà không chỉ trích nhau. Hắn nhiên là có cơ sở 
để các chủ trương, nhận thức về “con đường” thống nhất, hay ít 
nhất là xích lại ngày càng một gần gũi nhau hơn, bởi tất cả đều 
tôn kính một bậc đạo sư Gotama, và chỉ có một hướng giải thoát 
duy nhất là đoạn trừ Ái, Thủ, Vô minh. 


Bản kinh này mãi là cơ sở của các thao thức để phát triển 
Tăng già và phát triển Phật giáo trên thế giới trong thiên niên kỷ 
mỚI. 

3. Nếu công phu thiền quán về nguy hiểm của các dục, 
thiền quán về vô thường và khổ đau được số đông thực hiện, 
thì Tăng già sẽ tránh được nhiều nhiễu sự và có thiện duyên để 
hưng thịnh, không phải lo về các tránh sự dẫn đến đấu tranh với 
miệng lưỡi và binh khí. 


-ooOoo- 


3⁄4 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 105 
Kinh Sunakkhatta 
(Sunakkhattasuttam) 


- Discourse to Sunakkhatta - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 

- Sanh y: Upadhi: C7nging: sự bám chặt vào các xúc xứ, 
các hiện hữu. 

I. NỘI DUNG KINH SUNAKKHATTA 

1. Lúc Thế Tôn trú ở Trùng Các giảng đường tại Vesalì 
(Tỳ-xá-ly), có nhiều vị Tỷ kheo tuyên bố thành tựu phạm hạnh, 
có một nghỉ ngờ khởi lên trong một số Tỷ kheo. Sunnakkhatta 
bạch hỏi Thế Tôn về sự thật của các lời tuyên bố trên. 

Thế Tôn dạy: 

- Một số Tỷ kheo đã tuyên bố một cách chân thật, một số 
thì tuyên bố không thật về sự thành tựu của mình. Đối với các 
Tỷ kheo tuyên bố không thật (Tăng thượng mạn), Thế Tôn nghĩ 
rằng cần phải thuyết pháp cho họ. 

- Một số Tỷ kheo si ám thì bày chuyện hỏi Như Lai; đối 
với hạng Tỷ kheo này, Thế Tôn nghĩ cũng cần thuyết pháp cho 
họ. 

2. Thế Tôn dạy về các hạng đệ tử của thế Tôn: 

2.1. Hạng đang vướng vào ngũ dục lạc thì Tâm hướng về 

thế giới của ngũ dục lạc ... 

2.2. Hạng đang hướng về Bắt động thì lánh xa thế giới của 

ngũ dục lạc ... 

2.3. Hạng đang hướng về Vô sở hữu thì tránh xa thể giới 

của bất động và ngũ dục lạc ... 


2.4. Hạng đang hướng về Phi tưởng phi phi tưởng thì tránh 


Em) 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


khỏi Vô sở hữu, bất động và ngũ dục lạc... 
2.5. Hạng hướng về Niết bàn, thì tránh xa các hướng trên. 


2.6. Hạng hướng về Niết bàn, biết tham ái là mũi tên, thuốc 
độc, vô minh gây não hại với dục, tham, sân, nhưng sáu căn 
lại còn truy cầu vị ngọt của sáu trần; nên tâm bị nhiễu loạn 
bởi tham dục... không thoái ly nỗi tham dục, đi đến đau 
khổ, có thể hoàn tục; có người thì kịp giác tỉnh trở về công 
phu hướng đến ly tham, Niết bàn; có người thì có giác tỉnh 
mạnh không truy cầu sáu trần, tâm không rơi vào đau khổ, 
phát triển định, tuệ và giải thoát, nhất hướng đi đến Niết 
bản. 


HIL BÀN THÊM 


1. Thế Tôn, qua kinh số 105, đã xác nhận một sự thật trong 
Giáo Hội của Thế Tôn. 

- Có một Tỷ kheo tăng thượng mạn, chưa chứng các quả vị 
giải thoát mà tự tuyên bố đã chứng. Tình trạng này thì rất phổ 
biến và khá trầm trọng trong Giáo Hội xa dần thời kỳ Chánh 
pháp. Đây là dạng tâm lý giải thoát suy thoái, đi ngược lại với 
yêu cầu của giải thoát: Lẽ đáng giải thoát là thoát ly khỏi tham 
ái, chấp thủ tự ngã, thì tâm lý suy thoái lại vì tham ái, vì chấp 
thủ tự ngã, vì cung kính, danh vọng và lợi dưỡng mà tuyên bố 
giải thoát. 

Nhân đây, Thế Tôn dạy về truyền thống của các tâm lý giải 
thoát của các đệ tử của Thế Tôn giúp người học Phật và hành 
giải thoát có cơ sở để thâm định. 


- Có hạng người đặt ra các câu hỏi nhưng là vì tâm lý 
huênh hoang, mà không phải vì “cầu tri”. Hạng tâm lý này cũng 
cần biết truyền thống của tâm lý giải thoát để tự biết mình, tự 
sửa mình. 

Bản kinh 105 là thái độ giáo dục của Thế Tôn về hai hạng 
tâm lý suy thoái trên. 


2. Tuyên bố chứng đắc A-la-hán là truyền thống của Pháp 


3/6 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


và luật: Làm vậy là để cho các tỷ kheo trẻ tuổi và các Tỷ kheo 
Hữu học biết để mà tôn kính, tránh các lỗi lầm. Một vị Thánh 
Vô học là vị đã cắt đứt chấp thủ tự ngã nên không bao giờ 
tuyên bố chứng đắc để đề cao tự ngã. Nói khác đi, vì không còn 
vướng mắc tự ngã nên tuyên bố chứng đắc vậy. 


3. Ngoại trừ chứng đắc A-la-hán, một vị Tỷ kheo cần tuyên 
bố, các quả vị chứng đắc khác nếu được tuyên bố thì trái với 
truyền thống của Pháp và Luật của bậc Thánh mà một vị chân tu 
sẽ không bao giờ làm. 


-oo0oo- 


Sỹ? 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 106 
Kinh Bất Động Lợi Ích 
(Ànanjasappàyasuttam) 


- Discourse on Beneficial Imperturbability - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
Ghi Chú: 

(I) Trong bản dịch Việt ngữ, Đại Tạng Kinh Việt Nam, 
1992, đoạn thứ ba (kế từ đầu kinh ghi rằng): 


SỞ đây, các ác, bất thiện ý này dẫn đến tham dục, sân hận, 
khích động và chính những pháp ấy tác thành chướng ngại ở đây 
cho Thánh đệ tử học tập...”. 

Viết đúng là: 

“Ở đây, các ác, bất thiện ý này dẫn đến tham dục, sân hận, 
khích động và chính những pháp ấy tác thành chướng ngại trong 
việc tu tập của các đệ tử của các bậc Thánh... “ 


(2) Đoạn 4 của bản dịch Việt ngữ (Ibid) ghi: 


“Lại nữa, này các Tỷ kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: “Những dục hiện tại và những dục tương lai, những dục 
tưởng hiện tại và những dục tưởng tương lai, phàm bất cứ 
sắc pháp gì, là bốn đại chủng và sắc do do bốn đại chủng tạo 
thành'...” Viết đúng là: 

“Lại nữa này các Tỷ kheo, vị đệ tử của bậc Thánh suy nghĩ 
như sau: “những dục hiện tại và những dục tương lai, những dục 
tưởng hiện tại và những dục tưởng tương lai, và bất cứ sắc pháp 
gì đều là sắc pháp bao gồm bốn đại chủng và những gì do bốn 
đại chủng tạo thành"... “ 


(3) Phần giữa của đoạn 3 ghi: 


“,,. Vậy ta hãy an trú với tâm quảng đại, đại hành, chiến 


3/8 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


thắng thế giới, sau khi xác định vị trí của ý...” 

Viết đúng là: 

“.,., Vậy ta hãy an trú với tâm quảng đại, đại hành, chiến 
thắng thế giới, với quyết định tâm...”. 


(4) Trang 102, Trung III, Đại tạng Kinh VN, 1992, ghi: 


“Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, ở đây vị 
Tỷ kheo hành trì như vậy và suy nghĩ: “Nếu (trước) không có 
như vậy, thời có thể không là của ta; nếu (nay) không có như 
vậy thời có thể sẽ không là của ta. Ta đoạn trừ những gì hiện 
có và những gì đã có'. Và như vậy vị ây được xả. Bạch Thế 
Tôn, một vị Tỷ kheo như vậy có chứng được cứu cánh Niết bản 
không?” 

Viết đúng (và sát nghĩa) nguyên bản là: 


“.,. Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn; “Bạch Thế Tôn, ở đây 
vị Tỷ kheo hành trì như vậy và suy nghĩ: “Nếu nó đã không 
hiện hữu, nó đã không là của ta; nếu nay nó không hiện hữu, nó 
không là của ta”; ta nay đoạn trừ những gì đang có và những gì 
đã có' - như vậy vị Tỷ kheo chứng đắc xả. Bạch Thế Tôn, vị Tỷ 
kheo này có đắc được Niết bàn tối hậu không?”. 


IH. NỘI DUNG KINH 


I. Một thời Thế Tôn ở thị trấn Kammassadhamma thuộc 
dân Kuru đã giảng dạy cho các Tỷ kheo về sự hư đối, nguy 
hiểm của dục lạc (sensual pleasures); dục lạc thuộc ma giới cần 
được loại bỏ để thành tựu các lợi ích giải thoát. 


2. Dục lạc trong hiện tại, tương lai, các dục tưởng hiện tại 
và tương lai là pháp chướng ngại. Để loại bỏ chướng ngại nầy, 
vị Tỷ kheo cần làm sinh khởi và an trú vào các tâm vô lượng, 
tâm Sắc và vô sắc (tâm đại hành) để thành tựu tâm bất động 
trong hiện tại chìm sâu vào trí tuệ; vị Tỷ kheo cần thiền quán 
đối tượng của dục là các sắc, do Tứ đại và các sắc do Tứ đại 
sanh, khởi lên, an trú trong tâm thanh tịnh của thấy biết này; 
thiền quán các dục và các sắc (đối tượng của dục) là vô thường 


379 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


không đáng để ham muốn, chấp trước. Đó là ba hành đạo về 
“lợi ích bất động”. 


3. VỊ Tỷ kheo cần thiền quán các dục, dục tưởng hiện tại 
và tương lai và cả bất động tưởng (thành tựu các pháp hành 
trên) nếu được đoạn diệt thì tâm liền an tịnh, thành tựu đệ nhất 
hành đạo về lợi ích vô sở hữu xứ. 


4. Vị Tỷ kheo thiền quán: “Ngã và ngã sở là trống không”; 
đây là đệ nhị hành đạo về lợi ích vô sở hữu xứ. 


5. Vị Tỷ kheo thiền quán: “Ngã và ngã sở không có mặt 
bất cứ ở đâu, dưới hình thức nào”. Đây là đệ tam hành đạo về 
lợi ích Vô sở hữu xứ. 

6. VỊ Tỷ kheo thiền quán: Các dục, dục tưởng, Bất động 
tưởng, Sắc tưởng, tất cả các tưởng được đoạn diệt thì tâm tịch 
tịnh, thù diệu của Phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Đây là hành đạo 
về lợi ích Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


7. VỊ Tỷ kheo “đoạn trừ những gì đang có và đã có” sẽ 
đắc được xả. Nếu vị ấy hoan hỷ trong xả ấy, thủ trước xả ấy, 
thủ trước phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì sẽ không thể đắc được 
Niết bàn tối hậu. Nếu không thủ trước xả ấy, thì sẽ đắc Niết bàn 
tối hậu. 

HI. BÀN THÊM 


I. Dục lạc, hay ngũ dục lạc là đối tượng trói buộc tâm con 
người mãnh liệt nhất. Do dục tưởng mà lòng dục ngày càng 
mạnh, các dục lạc càng trói buộc mạnh mẽ hơn. Lòng dục và 
đối tượng của dục (sắc, thịnh, hương, vị, xúc) trở nên như lẽ 
sống và sự thật của sự sống con người. Do dục mà nuôi dưỡng, 
phát triển tham, sân. Bản chất của dục là si muội, nên dục tưởng 
nuôi dưỡng và phát triển mạnh tham, sân, si (cội nguồn của các 
ác pháp, bất thiện pháp) và là chướng ngại lớn nhất của công 
phu tu tập giải thoát. 


2. Bước giải thoát đầu tiên là đối đầu với dục lạc, dục 
tưởng và đoạn trừ chúng. Khi dục tưởng được cắt đứt thì tâm an 


380 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


tịnh, bất động có mặt, thiền quán được phát triển: cái thấy biết 
về sự thật duyên sinh, hữu vi, vô thường của các thứ sắc pháp 
và của dục tưởng được an lập, phát triển: trí tuệ được phát huy. 


3. Phát triển mạnh thiền quán ấy, phát triển mạnh cái thấy 
biết rằng: Ngã và ngã sở không thực có, là trống rỗng, thì tâm 
sẽ vào giải thoát bất động của Vô sở hữu xứ và phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. Tại đây, nếu hành giả hoàn toàn xả ly, không chấp 
thủ vào cảm thọ xả, vào tri kiến ấy thì sẽ thể nhập Chánh trí, 
đắc Niết bàn tối hậu. 

Như vậy, ở đây Niết bàn là đồng nghĩa với Thủ diệt, Thọ 
diệt, Tưởng diệt hay ngũ thủ uẫn diệt. Nó cũng đồng nghĩa với 
Ái diệt. 

4. Bản kinh 106 giới thiệu đích điểm, hay tỉnh yếu của 
công phu giải thoát. Tại đây, sắc thái đặc thù của giáo lý Phật 
giáo cũng hiện rõ. Vấn đề còn lại duy nhất của hành giả là 
quyết tâm đoạn dục, đoạn trừ chấp trước ngã và ngã sở. 


-ooOoo- 


381 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 107 
Kinh Gonaka Mogøallàna 
(Gonaka Mogsallànasuttam) 


- Discourse to Gonaka Mogøgallàna - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc) 
IL NỘI DUNG KINH 107 


1. Lúc Thế Tôn trú ở lâu đài Migaramàtu (Đông Viên Lộc 
Mẫu Giảng Đường), Sàvatthì, Bà-la-môn Gonaka Moggallàna yết 
kiến Thế Tôn và bạch rằng: một lâu đải được xây cất tuần tự; 
các nghề bắn cung; toán số,.... được học tập tuần tự; vậy trong 
Pháp và Luật của Thế Tôn có những bước đi tuần tự như vậy 
không? 

- Thế Tôn dạy: Cũng thế. 

2. Quá trình thực hành Pháp và Luật của Thế Tôn thuyết 
giảng: 

2.1. Hộ trì giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa, đầy đủ oai nghỉ 

chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt... 


2.2. Hộ trì các căn... 

2.3. Ăn uống tiết độ... 

2.4. Chú tâm cảnh giác khỏi các pháp chướng ngại ... 
2.5. Chánh niệm cảnh giác ... 

2.6. Đoạn trừ Ngũ cái... 

2.7. An trú bốn sắc định ... 


2.8. Từ đệ tứ sắc định, an trú để thiền quán cắt đứt các kiết 
sử (Hữu học), và Hiện tại lạc trú cho các A-la-hán. 


3. Thế Tôn xác định: 


32 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


- Niết bàn có mặt ở đó; 

- Con đường dẫn đến Niết bàn có mặt ở đó; 

- Như Lai có mặt, nhưng chỉ là bậc chỉ đường. Thành tựu 

phạm hạnh hay không là tùy thuộc vào nỗ lực của mỗi hành 

giả. 

Cuối thời pháp, Gonaka-Moggallàna tán thán Thế Tôn là 
bậc đạo sư cao cả nhất, Gonaka xin làm đệ tử tại gia trọn đời. 


HI. BÀN THÊM 

1l. Qua kinh 107 và các kinh đã giới thiệu, con đường học 
và tu của một Tỷ kheo chỉ bao gồm vào ba phần thật rất rõ ràng 
và dễ hiểu: 

1.1. Văn huệ bao gồm: 
- Nghe và hiểu về Giới bổn Patimokkha; 


- Nghe và hiểu giáo lý Tứ đế: sự thật của khổ; nguyên nhân 
của khổ; khổ diệt và con đường dẫn đến khổ diệt. 


- Nghe và hiểu về sự thật “duyên sinh” của mọi hiện hữu. 
- Nghe và hiểu về dục và các pháp chướng ngại giải thoát. 


- Nghe và hiểu về Ngũ thủ uẫn. 


- Nghe và hiểu về thiền quán, Như lý tác ý. 
1.2. Tư huệ bao gồm: 

- Quán về nguy hiểm của dục lạc, dục tưởng. 
- Quán trở ngại của Ngũ triển cái. 


- Quán trở ngại của tầm, tứ, hỷ, lạc (các cảm thọ thuộc nội 
thọ). 


- Quán vê “Duyên khởi”. 
- Quán Ngũ uân, ngã và ngã sở là trông không, Vô sở hữu. 
- Quán thê giới là vô thường, vô hộ, vô chủ và vô sở hữu. 


1.3. Tu Huệ bao gồm mấy bước thực hành: 


383 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


- Tây sạch các câu uê của tâm, tây sạch Ngũ cái 


- Đoạn trừ lân lượt các thiên chi tâm, tứ, hỷ, lạc để an trú 
xả và nhât tâm. 


- Thiền quán Tứ vô lượng tâm để vào Diệt thọ tưởng định. 


- Thiền quán Ba pháp ấn để lần lượt cắt đứt 10 kiết sử, 
chứng đắc Tam minh, Lục thông. 


2. Tu tập là một quá trình chuyển đổi tâm lý qua các bước 
thực hành cơ bản: chuyển đổi tập quán sống, chuyên hóa tâm 
thức bằng chuyển hóa từ ác tâm qua thiện tâm rồi đến giải thoát 
tâm và giải thoát tuệ. Đây là các bước đi mà các hành giả nào 
cũng phải trải qua, trải qua với thời gian ngắn hay dài. 

- Với các căn cơ trí tuệ lớn, lộ trình tâm lý cũng phải đi 
qua các mốc điểm chuyên đổi ấy, nhưng đi qua với tốc độ nhanh 
hơn, có thể trong một thời khắc nào đó, một ngày cho đến bảy 
ngày, tắm ngày; hay hai tuần đến bốn tuần; hoặc hai tháng đến 
bảy tháng. Với căn cơ khác thì có thể từ một năm cho đến bảy 
năm, hay lâu hơn. 


3. Hành giả cần theo dõi tâm lý của tự thân và con đường, 
dựa vào nỗ lực của tự thân. Thế Tôn chỉ là bậc chỉ đường. Các 
bạn đồng phạm hạnh chỉ là trợ duyên nhỏ. 


Sức mạnh giác tỉnh ly tham càng mãnh liệt thì kiết sử càng 
được cắt đứt nhanh chóng, lậu hoặc càng được tây sạch nhanh. 


Sức mạnh của giác tỉnh thì tăng nhanh tỷ lệ thuận với nỗ 
lực và hữu hiệu của thiên quán ba pháp ân của các hiện hữu. 


Tất cả đó là thành quả của một quá trình huấn luyện tâm, 
tu tập tâm, hành lập đi lập lại nhiều lần. 


-ooOoo- 


381 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 108 
Kinh Gopaka Mogøallàna 
(Gopaka Moggallànasuttam) 


- Discourse to Gopaka Mogøsallàna - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc) 
II NỘI DUNG KINH 108 


1. Sau khi Thế Tôn thị tịch không bao lâu, tôn giả Ànanda 
trong thời gian đang trú ở Tịnh xá Trúc Lâm, thành Vương xá, 
đi đế gặp Bà-la-môn Gopaka-Moggallàna tại nơi làm việc của 
ông. Bà-la-môn Gopaka niềm nở tiếp đón tôn giả và nêu lên một 
câu hỏi rất đặc biệt rằng: 

“Có thể chăng một Tỷ kheo thành tựu một cách trọn vẹn, 
một cách đầy đủ tất cả các pháp mà Thế Tôn đã thành tựu?”. 
Tôn giả Ànanda khẳng định: “Không có”. Một đệ tử là vị sống 
hành đạo và tùy hành và sẽ thành tựu pháp ấy về sau (ở đời 
sau). 

2. Bà-lamôn Gopaka lại nêu lên câu hỏi đặc biệt thứ hai: 
“Thưa tôn giả Ànanda, có vị Tỷ kheo nào được Thế Tôn sắp 
đặt: VỊ này sau khi Ta diệt độ, sẽ là chỗ nương tựa cho các Tỷ 
kheo, và các Tỷ kheo sẽ y chỉ vị này?” 

Tôn giả Ànanda lại khẳng định: “Không có”. 

3. Gopaka lại nêu câu hỏi thứ ba rất đặc biệt: 

“Thưa tôn giả Ànanda, có một Tỷ kheo nào được chúng 
Tăng thỏa thuận và một số đông các vị Tỷ kheo Trưởng lão sắp 
đặt: “VỊ này, sau khi Thế Tôn diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho 
chúng tôi và các Tỷ kheo sẽ y chỉ vị này?'”. 


Tôn giả Ànanda khẳng định: “Không có”. 


385 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


4. Gopaka hỏi câu thứ tư: 


“Như vậy do nhân gì duyên gì các Tỷ kheo có thể hòa 


hợp?”. 


Tôn giả Ànanda đáp: “Pháp là chỗ nương tựa của các Tỷ 


kheo”. 


bái 


» 


Tôn giả giải thích: 
- Các Tỷ kheo sống hòa hợp dựa vào giới bốn Patimokkha. 
5. Gopaka lại hỏi câu hỏi thứ năm: 


“Có vị Tỷ kheo nào mà nay quý vị cung kính, tôn trọng lễ 
cúng dường và nương tựa?” 


Tôn giả Ànanda đáp: “Có” và tôn giả giải thích ý có nầy: 
- Đó là vị Tỷ kheo hội đủ I0 pháp khả hỷ sau đây: 

5.1. Có giới đức ... 

5.2. Vị ấy đa văn ... 

5.3. Vị ấy sống tri túc... 

5.4. Chứng bốn Sắc định rõ ràng... 

5.5. Chứng Thần túc thông... 


5.6. Chứng Thiên nhĩ thông (bản dịch của ĐTK.VN thiếu 
phần này)... 


5.7. Chứng Tha tâm thông ... 

5.8. Chứng Túc mệnh thông ... 

5.9. Chứng Thiên nhãn thông ... 

5.10. Chứng Lậu tận thông ... 

Ghi chú: Chỉ có Thế Tôn là có đây đủ 10 pháp trên. Tôn 


giả Xá-Lợi-Phất và Mục-Kiền-Liên vào cuối đời cũng hội đủ 10 
pháp ấy và đã nhập vô dư y Niết bàn trước Thế Tôn. 


6. Rôi bây giờ Bả-lamôn Vassakara, đại thân của xứ 


Magadha thưa với tôn giả Ànanda: 


38 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


“.... Tôn giả Gotama tán thán tất cả thiền định”. 
Tôn giả Ànanda đính chính: 
Có hai dòng thiên định: 


- Một dòng thiền định mà các hành giả sống thấm nhuần 
ngũ cái và dùng ngũ cái làm đối tượng để thiền tu, thiền tư, 
thiền định, thiền nhập. Với loại thiền nầy, Thế Tôn không tán 
thán. 


- Một dòng thiền định ly dục, trừ ngũ cái, diệt tầm tứ. Với 
dòng thiền này, Thế Tôn tán thán. 


HIL BÀN THÊM 


1. Về câu trả lời của tôn giả Ànanda cho câu hỏi thứ nhất 
của Gopaka xác định rằng hàng đệ tử của Thế Tôn không có ai 
thành tựu đầy đủ, trọn vẹn tất cả các pháp mà Thế Tôn đã thành 
tựu. Điều này khẳng định không có một Tỷ kheo nào có thể 
đóng vai trò đạo sư thay Thế Tôn, sau khi Thế Tôn nhập diệt. 
Trên thực tế, lúc trú thế Thế Tôn có xác nhận hai đại đệ tử hàng 
đầu của Thế Tôn, tôn giả Sàriputta và Moggallàna có thể thay 
Thế Tôn chuyển vận bánh xe Pháp lúc gần cuối đời của hai tôn 
giả này. Nhưng hai tôn giả này đã nhập Niết bàn trước Thế Tôn. 
Sự kiện này nói lên truyền thống Phật Pháp, theo Nikàya, không 
thể có hai Thế Tôn cùng có mặt ở đời. 

2. Về câu trả lời của tôn giả Ànanda cho câu hỏi thứ hai 
của Gopaka xác định Thế Tôn không có phú chúc người thay thế 
vai trò đạo sư của Thế Tôn sau khi Thế Tôn thị tịch. Đây chỉ là 
sự lập lại nội dung của câu trả lời thứ nhất của tôn giả Ànanda. 


3. Về câu trả lời thứ ba của tôn giả Ànanda, xác định 
chúng Tỷ kheo, gồm các đại Trưởng lão, không có thỏa thuận 
sắp đặt một Tỷ kheo nào sẽ là chỗ nương tựa của chúng Tăng, 
sau khi Thế Tôn nhập diệt. Điều này lập lại nội dung của câu 
trả lời thứ nhất: do vì không có một Tỷ kheo nào thành tựu trọn 
vẹn các pháp mà Thế Tôn đã thành tựu. Điều này cũng xác định 
truyền thống của Chánh pháp, theo kinh tạng Pàli, không một 


3H/ 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


A-la-hán Chánh Đắng Giác có mặt ở đời giữa khoảng thời gian 
hai Thế Tôn ra đời. Cần lưu ý rằng các vị Bích Chi Giác chỉ là 
một A-la-hán, mà không phải là một A-la-hán Chánh Đăng GIác. 


4. Về câu trả lời thứ tư, tôn giả Ànanda lập lại lời dạy của 
Thế Tôn trước ngày vào Vô dư y Niết bàn rằng: “Sau khi Như 
Lai nhập diệt, Chánh pháp - con đường Giới, Định, Tuệ, hay 
tạng Luật và tạng Kinh là chỗ nương tựa của chúng Tăng”. 

5. Về câu trả lời thứ năm, tôn giả Ànanda nói lên 10 pháp 
khả hỷ mà một Tỷ kheo thành tựu trọn vẹn để trở nên chỗ y 
chỉ, nương tựa của chúng Tăng. Chỉ có Thế Tôn là vị thành tựu 
trọn vẹn 10 pháp Ấy; các đệ tử của Thế Tôn chỉ có thể thành tựu 
về sau - nghĩa là thành tựu sớm nhất là vào thời kỳ tiếp theo 
khi có một Thế Tôn khác ra đời. 


6. Câu trả lời thứ sáu của tôn giả Ànanda xác định Thế Tôn 
không tán thán tất cả thiền định, mà chỉ tán thán dòng Thiền 
định ly dục, ly tầm và tứ, chứng và trú đệ tứ thiền Sắc định (và 
Tịch tịnh trú). Điều này nói lên con đường thiền định của Phật 
giáo khác hắn với con đường thiền định khác trong văn hóa Ấn 
đương thời và xác định gián tiếp rằng đó là con đường độc nhất 
dẫn đến Niết bàn. 

7. Câu trả lời thứ sáu, bao gồm phần cắt nghĩa của tôn giả 
Ànanda nói lên một sắc thái đặc thù, rất đặc thù của Phật giáo 
“Nương tựa mình và nương tựa Pháp. Pháp là con đường Giới, 
Định, Tuệ, hay tạng Kinh và tạng Luật” rất thực, rất người (nhân 


bản) và rât trí tuệ. 


-ooOoo- 


3688 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 109 
Kinh Dài Mãn Nguyệt 
(Mahàpunnamasuttam) 


- Greater Discourse (At the Time) of a Full Moon - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 

* Đại Tạnh Kinh Việt Nam, 1992, tr.14I, Trung II, ghi: 

“Bạch Thế Tôn, do biết gì, do thấy gì mà không có mạn 
tùy miên rằng: 

“Ta là người làm, sở thuộc của ta là người làm,) đối với tự 
thân có ý thức và đối với tất cả tưởng ở ngoài?” 

* Nguyên bản Pàli của đoạn trên là: 


“ Katham pana, bhante, Jànato Katham passato Imasmin 
ca savinnanake bahiddhà ca sabbanimittesu ahamkàramamam- 
kàramànànusayàna hontìt1?” 


* Bán dịch Anh ngữ, PTS, Oxford 1990, Vol HIL, p. 68 ghi: 


“But, revered Sir, (for a man) knowing what, seeing what, 
are there no latent concelfs that “I am the doer, mine 1s the 
doer” in regard to this consciousness - Informed body and on the 
phenomena external to 1t?” 


* Phân Việt ngữ cân dịch sát ý là: 

“Bạch Thê Tôn do biệt gì, do thây gì, đôi với thân sắc có 
ý thức và đôi với tât cả thê giới hiện hữu bên ngoài, không có 
AI 
mạn tùy miên răng; “la là người làm, người làm là của ta”. 


H. NỌI DUNG KINH MÃN NGUYỆẸT 


1. Lúc Thế Tôn trú ở Lộc mẫu Giảng Đường, thành Xá vệ, 
vào đêm trăng răm, một Tỷ kheo đã bạch hỏi Thê Tôn mười câu 
hỏi rât đặc biệt vê ngũ uân như sau: 


389 


3 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


1.1. Năm thủ uấn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức thủ uẫn? 
Thế Tôn dạy: “Đúng vậy”. 

1.2. Năm thủ uấn lấy gì làm gốc rễ? 

Thế Tôn dạy: “Lấy dục làm gốc rễ” 


1.3. Chính chấp thủ là Năm thủ uẫn, hay là ngoài Năm thủ 
uấn có một chấp thủ khác? 


Thế Tôn dạy: “Không phải chính chấp thủ là Năm thủ uẫn, 
cũng không phải ngoài Năm thủ uẫn có một chấp thủ khác. 
Khi nào có lòng dục, lòng tham đối với Năm thủ uẫn, ở đây 
chính là chấp thủ”. 


1.4. “Phải chăng có sự sai khác trong lòng dục, lòng tham 
đối với Năm thủ uân?” 

Thế Tôn dạy: “Có thể có” Có người nghĩ: mong rằng trong 
tương lai Sắc sẽ như thế nầy, Thọ..., Tưởng ..., Hành ..., 
Thức ... sẽ như thế này.” 


1.5. “Cho đến như thế nào là ý nghĩa chữ uân trong các 
uân?”. 


Thế Tôn dạy: “Phàm Sắc gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại, 
nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay sần, như 
vậy là Sắc uấn. Phàm ... Thọ uẫn. Phàm .., Tưởng uấn. 
Phàm Thức gì ... , Thức uần.” 


1.6. “Do nhân gì, duyên gì được chấp nhận là Sắc uẫn?... 
Thọ uân? ... Tưởng uân? ... Hành uân?.... Thức uân?”... 


Thế Tôn dạy: “Bón đại là nhân, là duyên được chấp nhận là 
Sắc uấn. Xúc là nhân, là duyên... Thọ uẫn. Xúc ... Tưởng 
uân. Xúc là nhân là duyên được chấp nhận là Hành uấn. 
Danh sắc là nhân, là duyên được chấp nhận là Thức uân?” 


1.7. “Thế nào là thân kiến?” 
Thế Tôn dạy: “... xem Sắc là tự ngã, hay xem tự ngã như 


là có Sắc, hay xem Sắc là trong tự ngã, hay xem tự ngã là 
trong sắc. Xem thọ là tự ngã ... Xem tưởng là tự ngã... Xem 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


3 


hành là tự ngã... Xem thức là tự ngã ... 
1.8. “ Thế nào là không thân kiến?” 


Thế Tôn dạy: “.. Không xem Sắc là tự ngã ... không xem 
Thọ là tự ngã ..., không xem Tưởng là tự ngã ..., không xem 


Là) 


Hành là tự ngã ..., không xem Thức là tự ngã ... 


1.9. “Cái gì là vị ngọt, sự nguy hiêm, sự xuât ly của các 
uân?” 


Thế Tôn dạy: “Hỷ lạc là vị ngọt... vô thường, biến hoại là 
nguy hiểm ..., nhiếp phục hỷ lạc, dục tham đối với các uẫn 
là sự xuất ly các uân”. 


1.10. “Bạch Thế Tôn, do biết gì, do thấy gì, đối với thân 

sắc có ý thức và đối với tất cả hiện hữu ở bên ngoài (hiện 

tượng giới), không có mạn tùy miên rằng “Ta là người làm, 

người làm là của Ta?” 

Thế Tôn dạy: “ Thấy sắc ... thọ ... tưởng ... hành ... thức 
thấy như thật với trí tuệ rằng: “Cái này không phải của Ta, cái 
nầy không phải là Ta, cái này không phải là tự ngã của Ta” 


2. Thế Tôn dạy như thế là vừa rõ ràng, đầy đủ, nhưng một 
vị Tỷ kheo khác bị ám ảnh bởi vô minh, chấp thủ tự ngã, nêu 
thêm một câu hỏi khác rằng: 


“Nếu được nói rằng Sắc là vô ngã, Thọ là vô ngã, Tưởng 
là vô ngã, Hành là vô ngã, Thức là vô ngã, như vậy những hành 
động do vô ngã làm đã được ngã nào cảm thọ kết quả?”. 

Vị Tỷ kheo này đã bị Phật quở là thiếu trí tuệ để hiểu lời 
Thế Tôn dạy tất cả các pháp là do nhân duyên kết hợp mà có; 
và Sắc (Thọ, Tưởng, Hành, Thức) là vô thường dẫn đến khổ đau 
nên thật không hợp lý khi xem Sắc (Thọ, Tưởng, Hành, Thức) 
là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. 

3. Tưởng cũng cần lưu ý rằng: Khi thời Pháp này vừa kết 
thúc, thì có sáu mươi vị Tỷ kheo được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ. 


391 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


II. BÀN THÊM 


1. Bản kinh 109 là bản kinh về Ngũ thủ uẫn rất đặc biệt 
(về Ngũ thủ uấn, trọn Tương Ưng Bộ Kinh III đề cập rất đầy 
đủ), cả đến câu hỏi thứ 11 của bản kinh, bị Thế Tôn quở trách, 
nhưng là câu hỏi mở ra nhiều vướng mắc của người đời. Câu 
hỏi sai một cách đầy ý vị! 

2. Câu hỏi thứ hai về gốc rễ của Ngũ thủ uấẫn, gợi ý rõ sự 
hiện hữu của con người là do đâu? Thế Tôn đã dạy: “Lấy dục 
làm gốc rễ”. Dục vốn là căn nguyên của hiện hữu con người. 
Nói khác đi, dục là gốc của sinh tử khổ đau. Nó chẳng phải là 
nguyên nhân đầu tiên, mà do nhân duyên sanh như các pháp hữu 
vi khác: nó đến và đi một cách đầy mộng mị. Cái ngã gọi là 
con người cũng thế: nó đến và đi một cách đầy mộng mị! 

3. Câu hỏi thứ ba: “Chính chấp thủ là “Ngũ thủ uẫn”, hay 
ngoài “Ngũ thủ uẫn” có một chấp thủ khác?” 


Thế Tôn đã dạy: “Không phải chính chấp thủ là Ngũ thủ 
uẩn, cũng không phải ngoài Ngũ thủ uẫn có một chấp thủ khác. 
Khi nào có lòng dục, lòng tham ái đối với Ngũ thủ uân, ở đấy 
chính là chấp thủ”. 


Tại đây ta nên nhớ rằng: sự chấp thủ, tâm chấp thủ và lòng 
dục, lòng tham là thuộc Hành uẫn, nên không thể nói nó (chúng) 
ở ngoài Ngũ thủ uấn. Lại nữa, bốn uẫn kia không rời khỏi Hành 
uẩn, làm nên Hành uân, nên không thể nói chấp thủ và dục tham 
ở ngoài năm thủ uân. 

Dù hành uẫn có mặt trong bốn uẫn còn lại, nhưng không 
thể nói chính chấp thủ uẫn, dục tham ở ngoải năm thủ uẩn. 

Câu hỏi thứ ba này cũng tràn đầy ý vị! Nó là sản phẩm của 
tư duy hữu ngã, tư duy nhị nguyên, nổi bật sắc màu của triết lý 
phương Tây: phân rõ minh và biệt (như triết lý của Descarte) 
giữa một ngã thể là chấp thủ và một ngã thể là năm thủ uẫn 


nghe thật là mộng mỊ! 


Câu trả lời của Thê Tôn hăn là rât thực tại, rât trí tuệ và rât 


K2 9) 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Phật giáo! 


4. Lời dạy của Thế Tôn cho câu hỏi thứ năm, hay là định 
nghĩa của Thế Tôn về năm thủ uẫn, mở ra một phương trời nhận 
thức mới về con người và thế giới, về mối tương quan bất khả 
phân giữa các hiện hữu (giữa vạn hữu). Đây là nội dung mở ra 
một tư duy mới, một nền văn hóa mới cho trái đất giải tỏa được 
các bế tắc, khủng hoảng của nhân sinh, giải quyết có cơ sở cho 
các khủng hoảng đạo đức, môi sinh và xã hội mà tư duy phương 
Tây đang bế tắc. 


5. Lời dạy của Thế Tôn cho câu hỏi thứ bảy và thứ tám là 
mở ra con mắt pháp cho đời, trừ được thân kiến là đắc “Pháp 
nhãn” thanh tịnh, ly trần ly cấu. Chỉ vì một vọng tưởng về một 
tự ngã thường hằng cho mọi hiện hữu mà tâm lý tham, sân, sỉ 
khởi dậy kéo theo khổ đau và sinh tử. Con đường đi ra khỏi khổ 
đau sinh tử chính là sự nhiếp phục dục tham đối với các pháp, 
sự nhiếp phục chấp thủ ngã, không xem mọi hiện hữu (trong và 


b2 


ngoài tâm) là của Ta, là Ta, là tự ngã của Ta. Đây cũng là câu 
trả lời đúng cho câu hỏi thứ chín và câu hỏi thứ mười: chỉ sự 
xuất ly khỏi Năm thủ uấn và chỉ rõ cách đoạn trừ mạn tùy miên 
(mànànussayà): “Tôi là người làm, người làm là của tôi”, điều 
mà vị Tỷ kheo thiếu giác tỉnh nêu ra trong câu hỏi thứ I1 của 
bản kinh. 

6. Phân tích câu hỏi thứ II: 


“Nêu được nói răng Sắc là vô ngã, ... như vậy những 
hành động do vô ngã làm đã được ngã nào cảm thọ kêt quả?” 


6.1. Hỏi như thế là tâm lý người hỏi có một sự minh định 
rất hữu ngã rằng: vô ngã là một ngã tính và ngã tính ấy 
không có mặt một chủ thể hành động nên không có chủ thể 
nào nhận lãnh trách nhiệm của hành động. Với người nêu 
ra câu hỏi trên, thì hàm ân một sự xác định rằng chỉ có các 
ngã thể, ngã tính (hữu ngã) hành động và chỉ có ngã thể 
nhận lãnh hậu qủa của hành động. Trên thực tế, chỉ có sự 
hiện hữu của các nhân, các duyên từ vô thi đến vô chung, 
mà không có một ngã thể nào có mặt, nói gì đến chuyện có 


Kb E) 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


một ngã thể hành động, một ngã thể nhận lãnh trách nhiệm 
về hành động ấy. Thực ra chủ thể hành động là duyên sinh 
vô ngã, hành động là duyên sinh, vô ngã và hậu quả cùng 
người nhận lãnh hậu quả đều duyên sinh vô ngã thảy. Mơ 
hồ thay câu hỏi. 


6.2. Tất cả hiện hữu vốn sự thật là duyên sinh vô ngã, nên 
chỉ có lòng dục và chấp thủ ngã hành động, và chỉ có lòng 
dục và chấp thủ nhận lãnh hậu qủa của hành động. Sự sống 
và thực tại thì không phải là những gì của “logic”, của tư 
duy ngã tính, ai giác tỉnh được sự thật vô ngã thì tâm lý 
liền khởi sinh vô tham, vô sân, vô si. Với tâm lý vô dục, vô 
thủ trước thì cái gọi là nghiệp (Kamma = Volitional action) 
không được thành lập, dựa vào đâu mà nói tâm thức ấy tạo 
tác nghiệp và tâm thức ấy cảm thọ hậu quả? (!) Vì đó là 
sự thật nên sự kiện giải thoát nghiệp, giải thoát khổ đau, 
hay giải thoát mới có mặt. Trên thực tế, giải thoát có mặt, 
như Thế Tôn và các đệ tử là các bậc A-la-hán đã chứng tỏ. 
Khi giải thoát đã có mặt thì sự kiện gọi là thọ quả của các 
nghiệp thiện, ác chỉ là sự hiện diện như là sự hiện diện của 
lông rùa, sừng thỏ, của giờ thứ 25, của xứ thứ I3, của giới 
thứ 19 vậy. 


Điều quan trọng nhất đối với người nêu ra câu hỏi đầy ngờ 
vực thứ 11 là trở về với tỉnh thần thiết thực hiện tại và trí tuệ 
của Phật giáo, là ý thức rõ rằng: dục vọng gây ra khổ đau, và 
nhiếp phục dục vọng để chấm đứt khổ đau: đây là mục tiêu của 
phạm hạnh mà không phải là huyền đàm, rong ruồi vào thế giới 
của khái niệm. 

Chỉ có 10 câu hỏi đầu của bản kinh là đi vào truyền thống 
của kinh tạng Phật giáo mở ra các bước đi định và tuệ rất lợi 
lạc, sáng tỏ như trăng rằm. 


-ooOoo- 


391 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 110 
Kinh Ngắn Mãn Nguyệt 
(Cùlapunnamasuttam) 


- Lesser Discourse (at The Time) of a Full Moon - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc) 
H. NỌI DUNG KINH MÃN NGUYỆT 
I. Cũng tại Lộc Mẫu giảng đường tại thành Xá vệ 
(Sàvatthì), vào một đêm trăng rằm khi Thế Tôn đang ở ngoài 
trời với chúng Tỷ kheo trong một bầu không khí rất yên lặng, 
Thế Tôn dạy về các pháp của người bất chánh (ác) và của người 
chân chánh (thiện). Tại đây, Thế Tôn giới thiệu đầy đủ hành 
trạng của hai hạng người vừa đề cập. 
2. Hành trạng của người bất chánh có 10 điểm đáng nhớ: 
2.1. Người bất chánh không thể biết người bất chánh. 
2.2. Người bất chánh không thể biết người chân chánh. 
2.3. Người bất chánh là người vô tàm, vô quý, nghe ít 
(thiêu học), biếng nhác, thất niệm, liệt tuệ. 
2.4. Giao du với hạng người bất chánh (đồng thanh tương 
ứng, đồng khí tương cầu). 
2.5. Suy nghĩ làm hại mình, làm hại người, làm hại cả hai. 
2.6. Tự lường hại mình, hại người, hại cả hai. 
2.7. Nói láo, nói hai lưỡi, nói ác ngôn, nói phù phiếm. 
2.8. Sát sanh, trộm cắp, tà hạnh trong các dục. 
2.9. Có tà kiến: Không có bố thí, không có lễ hy sinh, 
không có tế tự, không có đời này đời sau, không có cha, 
không có mẹ, không có các loại hóa sanh, không có các 
Sa-môn, Bà-la-môn chánh hạnh ... 


395 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


2.10. Bố thí một cách vô lễ; không tự tay bố thí; bố thí 
không suy nghĩ kỹ lưỡng; bố thí các vật không cần dùng; bố 
thí không nghĩ đến tương lai. 


3. Ngược lại 10 điều trên là các pháp thuộc người chân 
chánh. 


4. Cảnh giới chờ đợi người bất chánh là địa ngục hay bàng 
sanh. Cảnh giới chờ đợi người chân chánh là loài Người hay chư 
Thiên. 


HIL BÀN THÊM 


1. Bản kinh 110 là phần giáo dục cơ bản chuyển các ác 
tâm, hại tâm thành tịnh quang tâm ở Dục giới (hay thiện tâm). 
Đây là bước đi đầu tiểu trừ “Ngũ cái”. Phần chân chánh cũng là 
phần giáo dục về đạo đức ở đời, trong đời sống xã hội. Qua đó, 
bản kinh đã giới thiệu rất rõ nét định nghĩa về Thiện, Ác của 
Phật giáo. 

2. Phần kinh ngắn Mãn Nguyệt giới thiệu đầy đủ hành 
trạng và tư duy của hai hạng người Thiện Ác ở đời, cũng sáng 
tỏ như trăng rằm vậy, có đóng góp cho xã hội đang trên đà suy 
thoái đạo đức. Tại đây, sự thật nhân quả và nghiệp báo đời sau 
của thiện nghiệp và ác nghiệp như là nền tảng vững chắc cho 
chủ trương, cô võ điều thiện, đạo đức. 


-oo0oo- 


3% 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


PHẢN IH 
(TỪ KINH SỐ 111 ĐÉN SỐ 120) 
Phần Bắt đoạn 


Ko đi 


398 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ III 
Kinh BẤT ĐOẠN 
(Anupadasuttam) 


- Discourse on the Uninterrupted — 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(các từ ngữ quen thuộc) 
H. NỘI DUNG KINH BÁT ĐOẠN 
1. Lúc Thế Tôn đang trú ở Thăng Lâm, Tịnh xá Cấp Cô 
Độc, thành Xá Vệ (Sàvatthi), Thế Tôn gọi các Tỷ kheo đến và 
giới thiệu về Thánh giải thoát của Tôn giả Xá-Lợi-Phất. Cho đến 
kinh I11 này là kinh thứ 3, trong kinh II1 đầu, xác nhận tôn giả 
Xá-Lợi-Phất ngang bằng với Thế Tôn: 
1.1. Sau khi đuổi 500 tân Tỷ kheo thô hạnh, ồn ào, Thế 
Tôn xác nhận chỉ có Thế Tôn, Tôn giả Xá-Lợi-Phất và Tôn 
giả Mục Kiền Liên là có đủ nhân duyên để lãnh đạo chúng 
Tăng, chuyên vận bánh xe Pháp vô thượng. 
1.2. Kinh Mãn Từ Tử, Tôn giả Mãn Từ Tử lặp lại lời dạy 
của Thế Tôn rằng chỉ có Tôn giả Xá-Lợi-Phất là Bậc Tướng 
quân Chánh pháp được xem ngang bằng với Thế Tôn. 
1.3. Kinh III này, thêm một lần nữa xác nhận là Tôn giả 
Xá-Lợi-Phất có khả năng chuyển bánh xe Pháp vô thượng 
thay Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đã chuyển vận. 
2. Tôn giả Xá-Lợi-Phất là bậc Hiền trí, Đại tuệ, Quảng tuệ, 
Hỷ tuệ, Tiệp tuệ, Lợi tuệ, Quyết trạch tuệ, có thể an trú 
thiền quán không gián đoạn trong vòng nữa tháng. 
3. Tôn giả có khả năng thiện xảo về nhập, trú và xuất chín 
cảnh giới định (4 Sắc định + 4 Không định + Diệt thọ 
tưởng định). 


3.1. Sơ định: tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm và các điểm tâm lý 


359 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


khác có mặt như xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, 
tỉnh tấn, niệm, xả, tác ý (an trú bất đoạn). 

3.2. Nhị định Sắc giới = nội tỉnh, hỷ lạc, nhất tâm và (+B) 
+ (an trú bất đoạn). 


3.3. Tam định Sắc giới = xả, lạc, niệm, tỉnh giác, nhất tâm 
và (+B) + (an trú bất đoạn) + A. 


3.4. Tứ định Sắc giới = Không khổ, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh và (+B) + (an trú bất đoạn) + A. 

3.5. Không vô biên xứ định = không vô biên xứ tưởng, 
nhất tâm và (+B) + (an trú bất đoạn) + A. 


3.6. Thức vô biên xứ định = thức vô biên xứ tưởng, nhất 
tâm và (+B) + (an trú bất đoạn). 


3.7. Vô sở hữu xứ định = vô sở hữu xứ tưởng, nhất tâm 
(+B). 


3.8. Phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Với chánh niệm xuất 
khỏi định ấy... 


3.9. Diệt thọ tưởng định. Sau khi thấy với trí tuệ, các lậu 
hoặc được đoạn tận. 


Với chánh niệm xuất khỏi định này, Sàriputta thấy các pháp 
ấy thuộc về quá khứ, bị đoạn diệt, bị biến hoại: “Như vậy, các 
Pháp ấy trước không có nơi ta, sau có hiện hữu, sau khi hiện 
hữu chúng đoạn diệt”. 


Sàriputta đối với các pháp ấy cảm thấy không luyến ái, 
không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ 
lụy, an trú với tâm không hạn chế. Sảriputta biết: “Không có sự 
giải thoát nào vô thượng hơn thế nữa. Đối với Sàriputta, không 
có việc làm nhiều hơn thế nữa”. 

Như thế, Tôn giả Sàriputta được tự tại, cứu cánh trong 
Thánh giới, trong Thánh định, trong Thánh tuệ, và trong Thánh 
giải thoát, là con chánh Tông của Thế Tôn, sinh ra từ miệng, 
sinh ra từ Pháp, do Pháp hóa sinh, thừa tự Chánh pháp, không 


40 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


thừa tự vật chất. 


“Này các Tỷ kheo, Sàriputta chơn chánh chuyển Pháp luân 
võ thượng đã được Như Lai chuyển ván”. 


HIL BÀN THÊM 


I. Bản kinh 111 là bản kinh Thế Tôn chỉ giới thiệu về 
Thánh giải thoát và tán thán trí tuệ giải thoát quảng đại của Tôn 
giả Sàriputta. Tại đây, Thế Tôn giảng dạy rất đầy đủ các điểm 
tâm lý của hành giả ở tứ Sắc định, tứ Không định và Diệt thọ 
tưởng định rất mẫu mực, có thể sử dụng làm tài liệu chính cho 
công việc nghiên cứu về “chín định” và về các hoạt động tâm lý 
của hành giả qua “chín định” ấy. 

2. Từ Sơ định Sắc giới đến Vô sở hữu xứ định, ngoài các 
thiền chỉ cơ bản của trạng thái tâm lý của hành giả đang an trú, 
hành giả còn hoạt động với các điểm tâm lý khác như: xúc, fhọ, 
tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tỉnh tấn, niệm, xả, tác ý (an trú 
bất đoạn). Hiện diện đủ năm uấn. 


3. Tại Phi tưởng phi phi tưởng xứ định, bởi vì tưởng hiện 
diện rất nhỏ nhiệm, tinh tế nên ngũ uấn tại đây cũng hiện diện 
nhỏ nhiệm, tỉnh tế như thế. Do đó, các điểm tâm lý xúc, thọ, 
tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tỉnh tấn, niệm, xả, tác ý hẳu như 
không hoạt động: chỉ hiện diện ròng Chánh niệm (chánh niệm 
tỉnh giác). Với Chánh niệm đó hành giả xuất định. 

4. Tại Diệt thọ tưởng định (concentration or plane, of the 
stopping of perception and feeling), các uẫn ngưng hoạt động 
(nhưng hơi nóng, hô hấp và tiêu hóa vẫn tiếp tục hoạt động), 
nên tại đây không đề cập đến hoạt động của các thiền chỉ và 
không đề cập đến các điểm tâm lý nêu trên (ở điểm (2)). Với 
chánh niệm hành giả xuất định, hắn nhiên chánh niệm ở trong 
định luôn luôn đi theo /h giác. Tại định này, hành giả an trú 
với tâm không hạn chế, với trí tuệ có mặt biết rõ các lậu hoặc 
đã được đoạn tận. 


Tâm thức của hành giả tại đây trong suốt, văng lặng, như 
hư không, ngời sáng trí tuệ vô ngã. Với sự chứng đắc hoàn hảo, 


401 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 
toàn vẹn như thế, vị Thánh giải thoát mới có thể chuyển vận 


“Pháp luân vô thượng” đã được Thế Tôn vận chuyền. Tại đây, 
thế giới khái niệm tiêu biến. 


-oo0oo- 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 112 


Kinh SÁU THANH TỊNH 
(Chabbisodhanasuttam) 


- Discourse on Sixford Cleansing - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(các từ ngữ quen thuộc) 
IIL NỘI DUNG KINH SÁU THANH TỊNH 

1. Lúc Thế Tôn ở tịnh xá Cấp Cô Độc, Thắng Lâm, thành 
Xá Vệ (Sàvatthi), Thế Tôn dạy cách tìm hiểu về sự thật chứng 
đắc mà một vị Tỷ kheo tuyên bố mình đã đắc quả A la hán. 

2. Tâm vị ấy có giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ đối với cái được thấy, được nghe, được cảm giác, và 
được nhận thức không? 

- Câu trả lời đúng Pháp, theo Pháp (anudhamma) phải là: 
“Tôi không cảm thấy luyến ái, không chống đối, độc lập, không 
trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn 
chế đối với cái được thấy, nghe, cảm giác, nhận thức”. 

3. Câu hỏi thứ hai là: 

“Biết cái gì, thấy cái gì, đối với “Năm thủ uân”, Tôn giả có 
thể nói tâm của Tôn giả giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ không?” 

- Câu trả lời đúng Pháp, theo Pháp sẽ là: “Sau khi biết 
Sắc này là vô lực, biến hoại, không an ồn, đối với những sắc 
là không chấp thủ phương tiện (upayupadana), là những tâm cố 
chấp, thiên chấp, đối với những sắc Ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, 
đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát”. 
(Tương tự đối với các uân còn lại). 

4. Câu hỏi thứ ba sẽ là: 


“Có 6 giới: thủy, hỏa, địa, phong, không và thức giới; Tôn 


403 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


giả đối với 6 giới này thấy cái gì, biết cái gì, Tôn giả có thể 
nói tâm Tôn giả giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ 
không?” 

- Câu trả lời đúng Pháp, theo Pháp sẽ là: 

“Tôi đã đi đến địa giới như là không phải tự ngã và đi đến 
tự ngã như là không tùy thuộc địa giới. Đối với những pháp là 
những chấp thủ phương tiện tùy thuộc địa giới, là những tâm cố 
chấp, thiên chấp, tùy miên, đối với những pháp ấy, với sự đoạn 
tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải 
thoát”. 

5. Câu hỏi tiếp thứ tư là: 

“Đối với 12 xứ (nội, ngoại xứ), Tôn giả thấy cái gì, biết cái 
gì, Tôn giả có thể nói tâm của Tôn giả giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ không?” 

- Câu trả lời đúng Pháp, theo Pháp sẽ là: 

“Đối với mắt, đối với sắc, đối với nhãn thức, đối với những 
pháp được nhận thức bởi nhãn thức, phàm có dục gì, tham gì, 
hỷ gì, ái gì, phàm có những pháp chấp thủ phương tiện, những 
tâm cố chấp, thiên chấp, tùy miên; đối với những pháp ấy, với 
sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được 
giải thoát”. 

(tuệ tri: Intuifive wisdom)). 
(tương tự đối với 5 nội, ngoại xứ kia). 
6. Câu hỏi thứ năm là: 

“Do biết gì, thấy gì, do đối với cái thân có nhận thức này và 
đối với thế giới hiện tượng (tất cả các tướng), Tôn giả có thể 
nói về mạn tùy miên của Tôn giả được đoạn trừ một cách hoàn 
toàn không?” 


- Câu trả lời đúng Pháp, theo Pháp sẽ là: 
“Nói lại lộ trình, các bước đi xuất gia, phạm hạnh đã thành 


tựu cho đến “Lậu tận minh”. Do biết như vậy, thấy như vậy đối 


40 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


với cái thân có nhận thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, 
mạn tùy miên: “ta là người làm, người làm là của ta”, mạn tùy 
miên này được đoạn trừ một cách hoàn toàn”. 

7. Câu hỏi thứ sáu, cuối cùng sẽ là: 

“Thật lợi ích thay cho chúng tôi, thật khéo lợi ích thay cho 
chúng tôi, khi chúng tôi thấy được một vị sống phạm hạnh như 
Tôn giả”. 

HI. BÀN THÊM 


1. Câu hỏi và trả lời thứ nhất rất giản dị, rất tổng quát 
nhưng khá đầy đủ của nội dung chứng đắc. Qua đó, thấy được 
sự biểu hiện của giải thoát qua 4 phạm trù cơ bản: thấy, nghe, 
cảm giác và nhận thức. 

2. Câu hỏi và trả lời thứ hai cho thấy rõ hơn về nội dung 
của thấy và biết từng thủ uân. Qua đó, hành giả tự giải thoát 
khỏi tham ái, chấp thủ, đối tượng thấy biết. 


3. Câu hỏi và trả lời thứ ba đề cập đến cái thấy, biết về lục 
đại, hay con người và thế giới mà không tham ái, không chấp 
thủ cái thấy, biết và đối tượng thấy biết. 


4. Câu hỏi và trả lời thứ tư là đề cập đến 6 phạm trù của 
theo dõi và thiền quán (6 căn và 6 trần) và đề cập đến trí tuệ vô 
ngã của hành giả rời khỏi tham ái, chấp thủ. 

5. Câu hỏi và trả lời thứ năm là đề cập đến toàn bộ lộ 
trình của những bước đi giải thoát thành tựu “lam minh”, “Lục 
thông”. 

Nói tóm, khi hành giả thấy mình hoàn toàn không tham ái, 
không chấp thủ bất cứ gì ở đời là khi đã đoạn tận lậu hoặc: sinh 
đã tận. Thế là thành tựu phạm hạnh, hành giả không có gì để tu 
tập thêm nữa, tự biết đó là giải thoát vô thượng. 


-oo0oo- 


405 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 113 
Kinh CHÂN NHÂN 


(Sappurisasuttam) 


- Discourse on the Good Man - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc) 


I. NỘI DUNG KINH CHÂN NHÂN 


1. Lúc Thế Tôn ở tịnh xá Cấp Cô Độc, Thắng Lâm, thành 


Xá Vệ (Sàvatthi), Thế Tôn gọi các Tỷ kheo đến và dạy về ý 


nghĩa Chân nhân và Phi chân nhân đối với Tăng sĩ. Bản kinh 


gôm có một sô ý nghĩa chính sau đây: 


biết 


1.1. Phi chân nhân là các Tăng sĩ tự hãnh về chỗ xuất thân 
của mình như sinh ra từ gia đình cao sang, vọng tộc, giàu 
có; như được nổi tiếng, được trọng vọng; như được hưởng 
nhiều lợi dưỡng cúng dường; như có kiến thức rộng, đa văn; 
như là người trì luật, thuyết pháp, sống trong núi rừng, sống 
Ở gốc cây, mặc y phân tảo, khất thực, khổ hạnh; từ đó khen 
mình chê người. 

1.2. Phi chân nhân là các Tăng sĩ tự hãnh biết mình đã tây 
sạch tâm cấu uế, chứng đắc Sơ thiền cho đến Tứ thiền Sắc 
định, chứng tứ Không định, rồi khen mình chê người. 


2. Các bậc Chân nhân thì dù hành và đắc các pháp trên vẫn 
rằng: 

- Với các hạnh, không có gì đáng tự hào cả, bởi các hạnh 
ấy không giúp ích gì cho tự thân trong nỗ lực, hiệu quả 
đoạn trừ tham tâm, sân tâm và s1 tâm. 

- Với các định, thì biết rằng tự tánh các Sắc định và Không 
định là vô tham ái nên không khen mình chê người. Các tu 
sĩ là Chân nhân này rời khỏi Phi tưởng phi phi tưởng xứ để 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


đắc Diệt thọ tưởng định. Tại đây, Chân nhân với trí tuệ thấy 
rõ các lậu hoặc được đoạn tận, đắc giải thoát vô thượng. 


HIL BÀN THÊM 


1. Bản kinh tuy nêu ra ý nghĩa giản dị và rõ ràng về Chân 
nhân và Phi chân nhân, nhưng mặt khác lại gợi ra nhiều nét giáo 
lý đặc biệt: 

1.1. Giá trị giải thoát, hay giá trị phạm hạnh, không đặt vào 

hình thức tu tập, mà đặt vào hiệu quả của công phu đoạn 
trừ tham, sân, si hay tham ái và chấp thủ, đoạn trừ các kiết 
sử lậu hoặc, phát triển tâm và tuệ giải thoát. 


1.2. Thái độ chân chính của người tu sĩ Phật giáo là hướng 
nỘI, tự tr1, quyết tâm đoạn trừ các nhân tố gây ra khổ đau, 
mà tuyệt nhiên không đi vào thị phi, vì danh vọng, lợi 
dưỡng, hơn thua, được, mất... 


1.3. Thái độ sống tu tập chân chính ấy làm nổi bật tính chất 
vô trước, vô chấp thủ của Phật giáo, đồng thời làm nỗi bật 
nét sống thanh thản, tịnh lặng, khiêm cung và trí tuệ của 
người tu Sĩ. 

2. Bản kinh 113 vừa làm nỗi bật nét giáo dục của Phật giáo 
rằng: Phật giáo giáo dục con người nỗ lực để chiến thắng mình, 
làm thế nào để tiến bộ hơn mình ngày hôm qua, mà không phải 
lực để vượt trội các người khác. Nét giáo dục này hiện ra rất 
nhân bản, hòa bình, dập tắt tỉnh thần giáo dục cạnh tranh (như 
tỉnh thần cạnh tranh của văn hóa nhân loại xưa nay), đấu tranh 
dẫn đến chiến tranh và khổ sâu. 

3. Bản kinh 113 cũng làm hiện rõ tình thần tu tập của một 
tu sĩ Phật giáo là bám sát mục tiêu của đời sống phạm hạnh: 
tập trung mạnh mẽ vào sự giác tỉnh tích cực đoạn trừ tham ái 
và chấp ngã, nhân tố căn bản của sinh tử, khổ đau, gây rỗi loạn 
tâm lý cá nhân và gây rối loạn xã hội. 


-oo0oo- 


407 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 114 


Kinh NÊN HÀNH TRÌ và KHÔNG NÊN HÀNH TRÌ 
(Sevitabba - Asevitabbasuttam) 


- Discourse on What is to be Followed and What ïs not to be 
Followed - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
- Tâm sinh: Cittuppàdam: 7e arising öoƒ thoughí: Tâm niệm 
khởi lên. 
- Tưởng đắc: Saññapatlãbham: The assumption  øƒ 
perception: Sự thừa nhận, nắm giữ một tưởng (như tưởng về 
dục, tưởng về vô dục... ). 
- Kiến đắc: Ditthilãbham: The assumption oƒ views: Sự chấp 
nhận một quan điểm; sự nắm giữ một quan điểm, thấy biết 
(như nắm giữ tà kiến, năm giữ chánh kiến). 
- Ngã tánh đắc: Attabhävapatiläbham: The assumption øƒ 
individuality: Sự chấp nhận một cá tánh của mình (như sự 
chấp nhận một cá tính có hại, hay không có hại cho mình 
và người). 
- Hành trì: Sevatibham: 7 ¡s fo be ƒollowed: nên theo đuổi, 
thực hiện. 

IL NỘI DUNG KINH 114 


1. Tại tịnh xá Cấp Cô Độc, Thắng Lâm, thành Xá Vệ, Thế 
Tôn dạy các Tỷ kheo những điều nên làm và những điều không 
nên làm thuộc thân hành, khâu hành, ý hành, thuộc sự sanh khởi 
của tâm, sự hướng về của tưởng, sự nằm giữ các kiến giải (quan 
điểm), các cá tính. 

2. - Về thân, khẩu, ý hành: đó là 10 thiện nghiệp cần thực 
hiện và 10 ác hành cần tránh. 


- VỆ sự sinh khởi của tâm: Các dục tâm, hại tâm, sân tâm 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


thì cần tránh; vô tham, vô sân, vô hại thì cần hành. 

- VỀ tưởng đắc: Các tưởng khởi lên đi cùng tham, sân, hại 

thì cần dập tắt; các tưởng đi với niệm vô tham, vô sân, vô 

hại thì cần theo, cần thực hiện. 

- Về kiến đắc: Các tà kiến cần tránh; các kiến thuộc chân 

chánh thì cần nắm giữ thực hiện. 

- Về ngã tính đắc: Ngã tánh đắc có hại là do sự phát sinh 

của nói gây hại khiến bất thiện pháp sinh khởi: đây là điều 

cần tránh; ngược lại, thì cần làm theo. 

3. Các sắc do mắt nhận thức, tiếng do tai nhận thức, 
hương..., vị..., xúc... nào khi thực hiện, năm giữ thì bất thiện 
pháp phát triển, thiện pháp suy thoái: nên tránh. Ngược lại thì 
nên làm. 

Tương tự như thế đối với món ăn khất thực, sảng tọa, làng, 
thị trấn, đô thị, quốc độ, người. 
II. BÀN THÊM: 
1. Bản kinh đã phân tâm lý con người ra thành hai dòng: 

- Một dòng thuộc bất thiện dẫn đến khổ đau, hại mình, hại 

người. 

- Một dòng thuộc thiện dẫn đến an lạc, hạnh phúc lâu dài, 

lợi mình, lợi người. 

2. Bản kinh cũng phân ngoại giới ra làm hai loại: 

- Một loại mà khi con người tiếp xúc thì bất thiện pháp phát 

sinh, thiện pháp tổn giảm. 

- Loại kia, khi tiếp xúc, tiếp cận thì thiện pháp tăng trưởng, 

bất thiện pháp tổn giảm. 

Sự phân tích như vậy là quá rõ ràng. Sự chọn lựa giữa hai cái 
tương phản ấy cũng đã quá rõ ràng, do mỗi người tự quyết định. 


3. Bản kinh 114 là một cách trình bày khác về các ác pháp, 
thiện pháp, hay về bốn hạng người ở đời như đã được đề cập ở 


409 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


các kinh trước. 

Thế Tôn dạy, nếu lời dạy của Thế Tôn về nắm giữ thực hiện 
hay không nắm giữ thực hiện một cách văn tắt ấy, nếu cắt đi lời 
cắt nghĩa rộng rãi của Tôn giả Sàriputta mà người nghe có thể 
hiểu rộng rãi như nội dung mà Tôn giả Sảriputta trình bày, thì 
người ấy sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài, do vì đã hiểu pháp 
hành nhờ có trí tuệ 


-oo0oo- 


40 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 115 


Kinh ĐA GIỚI 
(Bahudhàtukasuttam) 


- Discourse on the Manifold Elemenfs - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc). 
H. NỘI DUNG KINH ĐA GIỚI 

I. Cũng tại tịnh xá Cấp Cô Độc, Thắng Lâm, thành Xá 
Vệ, từ kinh III đến kinh 115, Thế Tôn dạy về một số thành 
tựu tu tập của các bậc hiền trí, qua đó sợ hãi, thất vọng, hoạn 
nạn không bao giờ xảy đến. Các sợ hãi, thất vọng, hoạn nạn chỉ 
đến với người ngu muội. Do vậy, các Tỷ kheo nên có khát vọng 
thành người hiền trí, “những người biết suy tư tìm hiểu”. 

(Hoạn nạn: Upasaggà: A⁄isƒforfunes: các bất hạnh). 

2. Thế Tôn định nghĩa về người hiền trí, người biết suy tư 
tìm hiểu rằng: “Thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về 
Duyên khởi, thiện xảo về xứ phi xứ”. 

3. Về xứ, thì có 12 xứ (6 căn và 6 trần). Về Duyên khởi, 
thì 12 chỉ phần nhân duyên, qua đó 12 nhân duyên tập khởi thì 
toàn bộ khổ uẫn tập khởi. Nhưng do sự đoạn trừ tham ái hoàn 
toàn của chính vô minh này, mà hành diệt,..., dẫn đến sự đoạn 
diệt hoàn toàn khổ uấn. 

Về giới thì có 6 loại thuộc giới (dhàtu): 

- 18 giới: 6 căn + 6 trần + 6 thức. 

- 6 giới: 6 đại (địa, thủy, hỏa, phong, không, thức). 

- 6 giới khác: dục, ly dục, sân, vô sân, hại, bất hại ĐIỚI. 

- 3 giới: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. 


- 2 giới: Hữu vi giới và Vô vi giới. 


41 


như: 


42 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Về xứ và phi xứ (những sự kiện xảy ra và không xảy ra) 


- Những sự kiện có xảy ra (có mặt) và không xảy ra. 

- Người có Chánh kiên không xem các hành là thường hăng; 
- Người tà kiên, người phàm có sự kiện xem các hành là 
thường còn. 

- Người có Chánh kiên đi đên các hành với ý niệm lạc thọ: 
sự kiện này không xảy ra. 

- Người có tà kiên, người phàm đi đên các hành với ý niệm 
lạc thọ: sự kiện này có xảy ra, có mặt. 

- Người có Chánh kiên, đi đên các hành với ý niệm tự ngã: 
sự kiện này không xảy ra. 


- Người tà kiên, người phàm đi đên các hành với ý niệm tự 
ngã: sự kiện này có thê xảy ra, có mặt. 


- Người có Chánh kiến có thể giết cha mẹ: sự kiện này 
không xảy ra. 


- Người tà kiên, người phảm có thê giêt cha mẹ: sự kiện 
này có thê xảy ra, có mặt. 

- Người có Chánh kiên có thê với ác tâm làm Như Lai chảy 
máu: sự kiện này không xảy ra. 


- Người tà kiên, người phàm có thê với ác tâm làm Như Lai 
chảy máu: sự kiện này có thê xảy ra, có mặt. 


- Người Chánh kiến phá hòa hợp Tăng: không xảy ra. 
- Người tà kiến phá hòa hợp Tăng: có xảy ra. 


- Người Chánh kiến đề cao một đạo sư khác: không xảy ra. 


- Người tà kiên đê cao một đạo sư khác: có xảy ra. 


- Khi cùng trong một thế giới (lokadhàtu): có hai vị A la 
hán Chánh Đắng Giác xuất hiện một lần: không xảy ra. 


- Khi cùng trong một thế giới chỉ có một vị A la hán Chánh 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Đăng Giác xuât hiện: có xảy ra. 


- Khi cùng lúc trong một thế giới, có hai Chuyển Luân 
Thánh Vương: không xảy ra. 


- Khi cùng lúc trong một thế giới, chỉ có một Chuyên Luân 
Thánh Vương: có xảy ra. 


- Một nữ nhân không thể thành A la hán Chánh Đăng Giác 
(không có ở thân nữ). 


- Một thân nữ không thể thành (làm) Đế Thích (Sakka), Ma 
Vương, Phạm Thiên... 


- Ác nghiệp không thể dẫn đến thiện quả, khả lạc, khả hỷ. 
Thiện nghiệp có thể dẫn đến thiện quả... 


4. Đặt tên kinh: riêng bản kinh này, Thế Tôn cho nhiều tên: 
- Đa Giới: Bahudhàtuko: Mamijƒold Elements. 
- Bốn Chuyển: Catuparivatto: Four/old Circle. 
- Pháp Kính: Dhammadàso: Mror oƒ Dhamma. 
- Trống Bất Tử: Amatadundubhì: 7he Durm oƒ Deathlessness. 
- Vô Thượng Chiến Thắng: Anuttaaro Samgànavijayo: 
Incomparable Victory im the Battle. 
II. BÀN THÊM: 
1. - Tên kinh là Đa giới, do vì về giới (dhãtu) thì có nhiều 
chủng loại. 
- Tên kinh là Bốn Chuyên, do vì đề cập đến Xứ, Giới, 
Duyên khởi và Xứ, Phi xứ. 
- Tên kinh là Pháp Kính, do vì phản ảnh rất thực tâm thức 
của một người qua các sự kiện sợ hãi, thất vọng, hoạn nạn. 


- Tên kinh là Trống Bất Tử: lời dạy của Thế Tôn về nội 
dung trong kinh 115 nên được gióng lên như gióng lên tiếng 
trống bất tử. 


- Vô Thượng Chiến Thắng: do vì lời dạy như là sự tuyên 


413 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


bố sự thật về người hiền trí có thể chiến thắng trong tất cả 

chiến trận chống sợ hãi, thất vọng và các bất hạnh ở đời. 

2. Về ý nghĩa Xứ, Phi xứ như là ý nghĩa Pháp truyền 
thống, hay “Pháp nhĩ như thị”, không thể cắt nghĩa tại sao. 

3. Bản kinh đã giới thiệu một định nghĩa rất đặc biệt về 
người Hiền trí, qua đó có thể được tóm tắt vào hai điểm như là 
hai định nghĩa riêng lẻ về Hiền trí: 

3.1. Người hiền trí là người suy tư và tìm hiểu, đã rõ Xứ, 

Giới, Duyên khởi và Xứ, Phi xứ. 

3.2. Người Hiền trí là người đã thoát khỏi sợ hãi, thất vọng 

và các hoạn nạn (các bất hạnh). 


-oo0oo- 


414 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 116 


Kinh THÔN TIÊN 
(Isigilisuttam) 


- Discourse at Isigili - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc) 
H. NỘI DUNG KINH THÔN TIÊN 

1. Đây là bản kinh tối đặc biệt giới thiệu về Độc giác Phật 
(Paccekabudha: những vị tự mình đi đến giác ngộ mà không cần 
đến sự giúp đỡ của một bậc Đạo sư; nhưng các vị Bích Chi Phật 
không thể thuyết pháp cho những người khác, theo chú thích 
của PTS, London, 1990, p.III: Those who win enlightenment 
by themselves without the aid of a teacher; but they can't preach 
Dhamma to others). Có một thời xa xưa, cùng một lúc có mặt 
đến 500 vị Độc giác Phật có mặt tại núi Isigili. 


2. Thực ra, các ngọn núi trong kinh có một tên riêng khác, 
nhưng mang các tên trong kinh là do có các sự kiện liên hệ, như 
núi Isigili: có tên này từ khi quần chúng thấy 500 vị Độc giác 
Phật (mà người đời gọi là ấn sĩ) mất tích trong núi ấy, như là 
núi ấy đã nuốt chửng quý vị ấy. 

3. Các Độc giác Phật đều đắc Đại Niết bàn, hoàn toàn dập 
tắt sinh tử. 


HIL BÀN THÊM 


1. Thế Tôn không dạy về hạnh tu của các Bích Chi Phật 
(Độc giác Phật), theo bản kinh 116, do bởi vì sự kiện hầu như 
các Ngài chỉ tập trung đoạn trừ khát ái, gốc của khổ (mà các 
Ngài tự thân kinh nghiệm). Bản kinh không đề cập đến sự thật 
Duyên khởi như Thế Tôn Gotama đã chứng ngộ dưới cội Bồ đề. 
Hắn nhiên các Độc giác Phật không đủ khả năng để chuyển vận 
bánh xe Pháp. 


415 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


2. Có một điều cần được các nhà Phật học uyên thâm truy 
cứu là: tại sao chư Phật quá khứ, bao gồm các Bích chi Phật chỉ 
thấy đề cập xuất hiện ở xứ Ấn? 


Phải chăng vì Thế Tôn Gotama xuất hiện ở Bắc Ấn nên chỉ 
đề cập đến các sự kiện lịch sử của chư Phật liên hệ đến xứ Ấn, 
nơi mà thính chúng có thể nhận ra địa danh? Phải chăng nếu nói 
đến địa danh của một quốc gia khác thì gặp phải hai khó khăn: 

- Không có trong phát âm và tên gọi của người bản xứ. 

- Thính chúng không biết xứ sở đề cập đến nằm ở đâu trên 

trái đất này? 


Hay vì một lý do nào khác? 


-oo0oo- 


46 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 117 
Kinh ĐẠI TỨ THẬP 
(Kinh 40 Lớn) 
(MakäcattärT1sakasuttam) 


- Discourse Pertaining To The Great Forty - 


L GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


- Cận duyên: Upaniso: Cawsal associafions: các tập hợp của 
các duyên. 


- Tư trợ: Saparikkhãro: Accompanimenr: các phần đi cùng. 

- Chánh kiến hữu lậu: Sammädifthi savasã: Right view thaf 
has cankers: Chánh kiến của người còn lậu hoặc. 

- Chánh kiến vô lậu: chánh kiến vô lậu, siêu thế: 
sammãdIthi arliyan anäsava: Ñighf view that ¡is ryan 
cankerless: chánh kiễn của người đã đoạn tận lậu hoặc. 


- Trạch pháp giác chi: DhammavicayasamboJjihango: 7e 
component oƒ enlightenment that is investigalion imto things: 
Phân tích các pháp và thấy rõ sự thật Duyên khởi, Tứ đế 
nơi các pháp. 
H. NỘI DUNG KINH ĐẠI TỨ THẬP 
1. Tại tịnh xá Cấp Cô Độc, Thế Tôn giảng về Thánh Chánh 
định cùng với các cận duyên và tư trợ, hay Bát Thánh đạo. Qua 
đó, Chánh kiến là đi đầu (hay tuệ tri thế nào là chánh kiến, thế 
nào là tà kiến). 
2. Chánh kiến gồm có hai cấp độ: Chánh kiến hữu lậu và 
Chánh kiến vô lậu, siêu thế. 
- Chánh kiến luôn luôn đi cùng nhóm với Chánh tinh tấn và 
Chánh niệm (Tinh tấn đoạn trừ tà kiến để thành tựu Chánh 
kiến là Chánh tinh tấn; Chánh niệm đoạn trừ tà kiến để 
thành tựu Chánh kiến là Chánh niệm). 


417 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


- Chánh kiến hữu lậu: thuộc phước báo, có sanh y. 
- Chánh kiến vô lậu: Tuệ căn, Tuệ lực, Trạch pháp giác chị 
của bậc Thánh vô học. 


3. Có nhiều định nghĩa về Chánh kiến trong kinh 117 này: 


- Tuệ tri Chánh kiến, tà kiến: Chánh kiến. 

- Tuệ tri Chánh tư duy, tà tư duy: Chánh kiến. 
- Tuệ tri Chánh ngữ, tà ngữ: Chánh kiến. 

- Tuệ tri Chánh nghiệp, tà nghiệp: Chánh kiến. 
- Tuệ tri Chánh mạng, tà mạng: Chánh kiến. 

- Tuệ tri Chánh tinh tấn, tà tinh tấn: Chánh kiến. 
- Tuệ tri Chánh niệm, tà niệm: Chánh kiến. 

- Tuệ tri Chánh định, tà định: Chánh kiến. 

4. — Do Chánh kiến thành tựu 

—> thành tựu Chánh tư duy, 

thành tựu Chánh ngữ, 

thành tựu Chánh nghiệp, 

thành tựu Chánh mạng, 

thành tựu Chánh tỉnh tấn, 

thành tựu Chánh niệm, 

thành tựu Chánh định, 

thành tựu Chánh trí, 

thành tựu Chánh giải thoát. 


b J J 4 4 J  ủ 


Do Chánh kiến, các thiện pháp khởi tiêu diệt bất thiện 
pháp. 

Do tà kiến, các bất thiện pháp khởi lên tiêu diệt thiện pháp. 

Như thế, có 20 thiện pháp và 20 bất thiện pháp, vị chỉ 40 
pháp và bản kinh 117 có tên là kinh Đại Tứ Thập (gọi là Đại, vì 
Bát Thánh đạo được mở rộng thành 40 pháp, không thể bị ngoại 
đạo chỉ trích). 


4§ 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


II. BÀN THÊM 
1. Bản kinh 117 có một số điểm đặc biệt như: 
- Triển khai Bát Thánh đạo thành Thập Thánh đạo. 
- Trình bày về Bát Thánh đạo: Hữu lậu và Vô lậu. 
- Triển khai Bát Thánh đạo thành Đại Tứ Thập. 


- Bát Thánh đạo được đề cập như là Thánh Chánh định với 
các cận duyên và tư trợ. Điều này làm nổi bật nét giáo lý: 
Phật giáo hay Đạo để là Thánh Chánh định, là con đường 
thực hành Thiền định. 


- Mỗi chỉ phần đều có 2 tính chất: hữu lậu và vô lậu. 


2. Bản kinh bao gồm các phần Giới, Định, Tuệ rất đầy đủ, 
có thể là tiêu biểu nhất về “con đường”. 

3. Chánh tư duy đi cùng với Chánh kiến là nhóm Tuệ 
uấn đi hàng đầu của mọi hành động thân, khẩu, ý dẫn đến sự 
dập tắt tất cả nhân tố gây ra phiền não khổ đau đã được định 
nghĩa rất chuẩn xác, rõ ràng rằng: đó là ly dục tư duy, vô sân 
tư duy, vô hại tư duy (Sammasamkappo: Nekkhammasamkappo, 
ävyapädasamkappo, avihimsäsamkappo: 7oughf ƒor renuncisfion, 
Thought ƒor non-illwil, Thoughf ƒor non-harming). 

Vô hại tư duy hay avihimsã, là nền tảng đầu nguồn của lý 
thuyết bất bạo động (non violence) của Thánh Gandhi. Tinh thần 
“bất bạo động” thực sự là của Phật giáo, mà không phải của Ấn 
giáo như một số người tưởng. (Tinh thần này được đề cập đến 
trong nhiều kinh thuộc Kinh tạng Nikãya). 

4. Về Vô nhân luận (Ahetuvädä), Vô tác luận (Akiriyavädä) 
và Hư vô luận (Natthikaväad3), đã được bàn đến. Đây là ba trong 
6 học thuyết của Lục sư ngoại đạo. 


-oo0oo- 


419 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 118 
Kinh NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM 


(Anäpãnasatisuttam) 
- Discourse On Mindfulness - 


When Breathing in and out 


L GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


- LỄ KomudT: Từ từ ngữ: Komudim cãtumäsinim: gọi lễ 
này là Komudï bởi vì lúc bấy giờ là lúc thiên nhiên bên ngoài 
có nhiều hoa sen trắng nở đẹp; và từ cãtumãsinim là ý nghĩa là 
kết thúc 4 tháng mùa mưa. 


- Minh giải thoát: VijjãvimutH: reedom through 
Knowledge: giải thoát do thành tựu các tri kiến; cũng có thê 
được hiểu là sự thành tựu tri kiến biết mình đã hoàn toàn giải 
thoát(tri kiến giải thoát hay giải thoát tri kiến). 

(Các từ khác đã được cắt nghĩa trong 20 bản kinh đâu của 
Trung bộ ]). 


I.NỘI DUNG KINH NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM 


1. Theo lời Thế Tôn dạy, lúc Thế Tôn trú ở Lộc Mẫu giảng 
đường (Migäramätupasade), tại thành Xá Vệ qua 4 mùa mưa cho 
đến ngày lễ Komudi, bấy giờ chung quanh Thế Tôn có sự hiện 
diện của Tướng quân Chánh pháp Sãriputta, Tôn giả Moggalläna 
và nhiều Tôn giả thời danh khác, cùng rất đông các Tỷ kheo: 
đây là một hội chúng đặc biệt nhất mà người bố thí dù bồ thí ít 
cũng sẽ được phước đức lớn, bố thí nhiều thì sẽ được phước lớn 
hơn... Thật là dịp hy hữu để có một hội chúng nhiều bậc đại trí 
tuệ vĩ đại như thế! 

Thời pháp “Nhập tức xuất tức niệm” được Thế Tôn dạy ở 
đây là rất đầy đủ chỉ tiết và rất là nền tảng của công phu thành 
tựu Đạo để (37 phẩm trợ đạo), định tuệ song hành và nổi bật 
sắc thái của Thiền quán, Trí tuệ. 


40 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


2. Pháp “Nhập tức xuất tức niệm” là một pháp trong nhiều 
pháp mà các vị Tỷ kheo trong hội chúng chuyên tu (từng pháp 
môn cho từng vị) khác nhau. Đó là: 

- Tứ niệm xứ; - Tứ chánh cần; - Tứ như ý túc; 

- Ngũ căn; - Ngũ lực; 

- Thất giác chi; - Bát Thánh đạo; 

- Tu tập Từ tâm; - Tu tập Bi tâm; 

- Tu tập Hi tâm; - Tu tập Xả tâm; 

- Tu tập Bất tịnh; 

- Tu tập Vô thường tưởng; 

- Và Nhập tức xuất tức niệm. 

3. Nhập tức xuất tức niệm (Niệm hơi thở vào hơi thở ra) là 
nên tảng trong tât cả các pháp tu tập trên: do thành tựu tu tập 
nó mà Tứ niệm xứ đi đên viên mãn; do thành tựu viên mãn Tứ 
niệm xứ mà Thất giác chi đi đến viên mãn và dẫn đến sự thành 
tựu viên mãn Minh giải thoát. 

4. “Nhập tức xuất tức niệm” là pháp thực hành theo dõi, 
với chánh niệm tỉnh giác, bôn đôi tượng Thân, Thọ, Tâm, Pháp 
như đã được giới thiệu trong bản kinh Niệm Xứ, hay kinh Đại 
Niệm Xứ. 

HI. BÀN THÊM 


I. Nét đặc biệt của kinh I1§, ngoài sự hiện diện của hội 
chúng đặc biệt ở đó mỗi đại Tôn giả hướng dẫn từ 10 đến 40 
tân Tỷ kheo, Thế Tôn đặc biệt dạy pháp tu tập Nhập tức xuất 
tức niệm với Tứ niệm xứ và Thất giác chi. Hành giả vận dụng 
sự thành tựu niệm lực của công phu hành Tứ niệm xứ (xem như 
bước đầu công phu chỉ quán song hành) để hành thiền quán để 
lần lượt thành tựu các chi phần của Thất giác chi, cuối cùng là 
thành tựu Minh giải thoát. 


2. Có những căn cơ đặc biệt, rất cá biệt, thì sau khi thành 
tựu niệm lực, thành tựu chánh niệm, tỉnh giác, nhiếp phục được 
các tham, ưu ở đời thì chuyên chú tâm hành Từ tâm, Bi tâm, Hỷ 


421 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 
tâm, hay Xả tâm, hoặc hành bất tịnh tưởng, vô thường tưởng. 
Tất cả đều có điều kiện để cắt đứt các kiết sử, lậu hoặc, trong 


công phu của riêng mình, bởi tất cả đều có đủ định lực và mở 
rộng tâm chỉ để cắt đứt tham ái, chấp thủ. 


-oo0oo- 


42 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 119 
Kinh THÂN HÀNH NIỆM 
(Kãyagatasatisuttam) 


- Discourse on Mindfulness of Body - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc). 
H. NỘI DUNG KINH THÂN HÀNH NIỆM 

1. Niệm hơi thở vào hơi thở ra, kinh 118, là một phần của 
“Thân hành niệm”, và là một phần của Tứ niệm xứ - nói cả ba 
pháp trên cơ bản, là một cũng đúng — Tại đây, nơi tịnh xá Cấp 
Cô Độc, Thế Tôn dạy pháp Thân hành niệm, bao gồm: 

1.1. Theo dõi đường hơi thở vào, hơi thở ra. 

1.2. Theo dõi với chánh niệm, tỉnh giác, nhiệt tâm, các oal 

nghi hằng ngày... 

1.3. Theo dõi, quán sát với chánh niệm - tỉnh giác — nhiệt 

tâm, các phần tố trong toàn bộ cơ thể đầy các vật bất tịnh... 

1.4. Theo đối, quán sát và phân tích các thân phần theo 

“bốn đại” (địa, thủy, hỏa, phong). 

1.5. Theo dõi, quán sát các xác chết, các biến đổi thể trạng 

của các xác chết — hành bất tịnh quán. 

2. Thực hiện bốn Sắc Định - hiện tại lạc trú. Tại đây Thế 
Tôn có diễn đạt cảm nhận của hành giả ở sơ định, nhị định, tam 
định, và đệ tứ định Sắc giới (với các ví dụ để dễ hình dung, 
cảm nhận). 

3. Mười thành tựu qua sự tu tập thành mãn thân hành niệm, 
mà Ma vương không thể có cơ hội quấy nhiễu là: 

3.1. Nhiếp phục lạc và bất lạc... 

3.2. Nhiếp phục được sợ hãi... 


423 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


3.3. Kham nhẫn nóng, lạnh, đói, khát, ruồi, muỗi... 
Kham nhẫn các cảm thọ khổ đau khởi lên nơi thân... 

3.4. Theo ý muốn dễ dàng đi vào bốn Sắc định của Hiện tại 
lạc trú... 

3.5. Chứng Thần túc thông... 

3.6. Chứng Tha tâm thông... 

3.7. Chứng Thiên nhĩ thông... 

3.8. Chứng Túc mệnh thông... 

3.9. Chứng Thiên nhãn thông... 

3.10. Chứng Lậu tận thông... 


IHI. BÀN THÊM 


Giữa hai kinh 118 và kinh 119 có một điểm khác biệt quan 
trọng mà hành giả cần ghi nhớ, ấy là: 


- Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm được Thế Tôn dạy sau 
kinh Đại Niệm Xứ, hay Tứ Niệm Xứ và Thân Hành Niệm. Theo 
kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm, Tương Ưng IV, do vì kinh Thân 
Hành Niệm có hành phần “bất tịnh quán” hay quán các tử thi: 
pháp hành có phản ứng không tốt (không có kết quả, có khi 
khiến hành giả buồn bã, xanh xao, có khi trở nên buồn chán, các 
căn cơ thích hợp với tịnh sắc) đối với một số căn cơ ghét bất 
tịnh, có khi dẫn đến phản tác dụng tâm lý. Vì lẽ này, Thế Tôn 
dạy “Nhập tức xuất tức niệm” cho phù hợp với mọi căn cơ. 

- Pháp quán bất tịnh chỉ nên thực hành khi có vị Đạo sư 
ở cạnh để dẫn dắt khi thấy cần. An toàn nhất là tất cả có thể 
thực hành Niệm xứ, trừ đi phần thực hành “bất tịnh quán”: riêng 
pháp quán bất tịnh chỉ hành rất giới hạn để đối trị với lòng dục 
nặng (những ai bị trói buộc mạnh bởi ái dục); khi lòng dục lắng 
dịu, hành giả nên đi vào “Nhập tức xuất tức niệm”. 


-oo0oo- 


424 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 120 


Kinh HÀNH SANH 
(Samkhäãruppatfisuttam) 


- Discourse on Uprising by Means of Aspriration - 


L GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


- Hành sanh: Samkhãruppati (Samkhãra + uppattl): 
Samkhãra ở đây có nghĩa là nhắm đến, mong ước, khát vọng; 
uppatti có nghĩa là uprising: sinh khởi, sinh về. Có nghĩa là khát 
vọng về cảnh giới Người, Dục giới thiên, Sắc giới, Vô sắc giới 
hay đoạn tận lậu hoặc ngay trong hiện tại (khát vọng này mạnh 
mẽ như là “dục như ý túc”). 


H. NỘI DUNG KINH HÀNH SANH 


I1. Cũng tại tịnh xá Cấp Cô Độc, ở Thắng Lâm, thành Xá 
Vệ, một thời Thế Tôn gọi các Tỷ kheo đến và dạy kinh này 
(Hành sanh). 


2. Bản kinh chỉ nêu rõ hai điểm chính: 


2.1. Muốn được như ý về cảnh giới thác sinh trong tương 
lai, hay không sinh về đâu cả (đoạn tận lậu hoặc ngay trong 
hiện tại) thì một Tỷ kheo cần hành thành tựu đầy đủ: Tín, 
Giới, Văn, Thí và Tuệ. 

2.2. Với vị Tỷ kheo đầy đủ: Tín, Giới, Văn, Thí và Tuệ nếu 
chuyên định tâm muốn thác sinh về cõi Người (gia đình Sát 
đề lợi, Bà la môn...) hoặc các cõi Dục giới thiên, Sắc giới, 
Vô sắc giới đều sẽ toại nguyện; ngay cả muốn đoạn trừ lậu 
hoặc trong hiện tại cũng có thể thành tựu. 


HIL BÀN THÊM 


1. Bản kinh đặc biệt nói về do nguyện sinh mà không phải 
do nghiệp sinh. Sự thật này là nhân duyên để mọi hành giả có 
thể vào sinh tử để độ sinh. Pháp tánh là như thế. 


425 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


2. Khi một Tỷ kheo đầy đủ tín thì đạo tâm đã bất thối 
chuyên đối với giải thoát. Nếu vị ấy thành tựu Giới thì bản tâm 
đã sạch các cấu uế, tự sinh khởi Tịnh quang tâm (tâm sinh về 
Dục giới thiên và đủ điều kiện để đi vào Sắc giới tâm). Nếu vị 
ấy thành tựu Văn thì Chánh kiến đã thành tựu; theo kinh Đại 
Phân Biệt Về Nghiệp, vị ấy nhất định sinh Thiên giới và cứ thế 
thác sinh đi lên mãi, dần đến Niết Bàn. Nếu vị ấy thành tựu Thí 
(có thể thành tựu Từ, Bi, Hỷ, Xả) thì có đủ điều kiện để sinh 
Phạm Thiên giới. Nếu vị ấy còn thành tựu Tuệ nữa thì rất dễ 
dàng với quyết tâm sẽ cắt đứt các kiết sử để vào Thánh lưu. 
Nhưng tại đây, nếu vị Tỷ kheo mong muốn cảnh giới nào với 
thân tướng và thọ mạng ưa thích, hoặc vì mục tiêu độ sinh đề 
thành tựu Chánh đăng giác, vị ấy chỉ làm thêm một việc, đó là: 


- Khởi lên nhiêu lân khát vọng sinh vê nơi vị ây mong. 
- Hay, tác ý, hướng tâm về cảnh giới muôn thác sinh. 


Đây là cách tạo nên một tập quán nghiệp mạnh hầu để có 
một cận tử nghiệp như ý muốn, hoặc một sức mạnh tâm lý để 
hướng tâm, dẫn tâm về cảnh giới vị ấy mong, làm như cách mà 
một hành giả ở tứ Sắc định dẫn tâm vào công phu hành Tứ Vô 
lượng tâm, hay dẫn tâm vào Tứ Không định, hoặc dẫn tâm vào 
Tam minh. 


-oo0oo- 


46 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


PHẢN II 


(TỪ KINH SỐ 121 ĐẾN KINH SỐ 130) 
Phần Không tánh 


427 


48 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 121 
Kinh ngắn: KHÔNG TÁNH 
(Cũlasuññatasuttam) 


- Lesser Discourse on Emptiness - 


L GIẢI THÍCH TỪ NGỮ: 


I. Tên kinh là Cũlasuññatasuttam: Discourse (Lesser 
Discourse: Cũlasuttam); Suññata: Emptiness: Không tánh. 


Nên dịch là Kinh ngắn (về) Không tánh thay vì kinh Tiểu 
Không (Cñla: nhỏ, tiểu; là từ bổ nghĩa cho Suttam (kinh), mà 
không phải bổ nghĩa của từ Suññata (Không tánh)). 


6 


2. Nguyên bản Päli câu: . yam pana tattha avasittham 
hoti, Tam santam idam athiti pajãnäti. Evam pi”ssa esã, Ananda, 


yathabhucca avipallattha parisuddhã suññakãvakkanti bhavati” 


Bản dịch Anh ngữ: “But in regard to what remains there he 
comprehends, “That being, this is”. Thus, Ananda, this comes to 
be for him a true, not a mis-taken, utterly purified realisatlon of 
(the concept of) emptiness”. 


Đại tạng kinh Việt Nam, Trung Bộ IHII, 1992, tr292 — 293, 
ghi: “Nhưng đối với cái còn lại, ở đây, vị ấy tuệ tri: “cái kia có, 
cái này có”. Như vậy, này Ãnanda, cái này, đối với vị ấy, là như 
vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, 
không tánh”. 

Đề nghị dịch rõ và sát nghĩa rằng (nên chú ý cẩn trọng 
trong công việc phân tích từ và nghĩa): 


“Nhưng với cái còn lại ở đó, vị ấy biết như thật rằng, “cải 
kia có mặt, cái này có mặt”. Như vậy, này Ảnanda, đối với vị 
ấy, cái này là một sự biểu hiện Không tánh một cách hoàn toàn, 
chán thật, không saŸ`. 


3. Nguyên bản Pàli: “Suññatävihãrenäham, Ananda, ctarahi 


429 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


bahulam viharamTti”. 


Bản dịch Anh ngữ câu trên là: “I, Ananda, through abiding 
in (the concept of) emptiness, am now abiding In the fullness 
there of”. 


Đại tạng kinh Việt Nam, Trung Bộ III, 1992, tr291 — 292, 
ghỉ: “Này Ãnanda, Ta nhờ an trú không, nên nay an trú rất 
nhiều”. 

Đề nghị dịch rõ và gọn hơn: “Này Ananda, qua sự an trú 
không tánh, Ta an trú trọn vẹn”. 


(Ghi chú: bahulam viharamI: Ta an trú trọn vẹn, bahulam 
(adv): in the fullness of abiding). 


4. Nguyên bản Pàli câu: “Atthi c'evayam darathamattä, 
yadidam Imam eva kãyam paficca saläyatankam jTvitapaccayä 
ti”. 


Bản dịch Anh ngữ câu trên là: “And there 1s only this 
degree of disturbance, that 1s to say the six sensory fields that, 
conditioned by life, are grounded on this body 1tself”. 


Đại tạng kinh Việt Nam, Trung Bộ III, 1992, tr298, ghi: 
“Và chỉ có một ưu phiền này, tức là sáu nhập duyên mạng, 
duyên với thân này”. 

Đề nghị dịch rõ là: “Và chỉ có một ưu phiền này, tức là sáu 
nhập liên hệ với thân này do đời sống tạo ra”. 


II. NỘI DUNG KINH NGẮN KHÔNG TÁNH 


I. Tại Lộc Mẫu giảng đường (Migàramàtu), thành Xá Vệ 
(Sàvatthi), tôn giả Ananda bạch hỏi Thế Tôn ý nghĩ: “Ta (Thế 
Tôn) nhờ an trú không tánh nên an trú trọn vẹn”. 


2. Thế Tôn dạy khi tâm an trú lâm tưởng (tưởng về rừng) 
thì các tưởng về thị trấn, làng mạc, ... không có mặt, ví như 
trong Lộc Mẫu giảng đường này chỉ có mặt chư Tăng, mà không 
có mặt trâu, bò, ...; khi an trú với tưởng nào thì đối tượng của 
tưởng đó Thế Tôn đều thấy “do cái kia có mặt, cái này có mặt”. 


40 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Cái gì có mặt là như thị, thật có, không sai khác, sự biểu hiện 
hoàn toàn của Không tánh. 


3. Khi an trú tâm vào tưởng nào, thì các ưu phiền liên hệ 
đến các tưởng khác không dấy lên, chỉ có ưu phiền (về hữu vi) 
liên hệ đến tưởng đang trú dấy lên. 


Khi không tác ý tất cả các tưởng, mà chỉ tác ý đơn nhất 
“vô tướng tâm định”, thì hành giả sẽ có nhận thức răng: Vô 
tướng tâm định cũng thuộc hữu vi, do tâm tư tạo nên. Phảm cái 
gì thuộc hữu vi, cái ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Thấy 
biết như vậy, tâm hành giả sẽ thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, và vô 
minh lậu; hành giả tự biết đã giải thoát (A la hán). 


Khi bấy giờ, với trí tuệ, vị ấy thấy rõ các ưu phiền do lâm 
tưởng, thôn tưởng..., phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng không 
có mặt; chỉ có một thứ ưu phiền có mặt tức là sáu nhập liên hệ 
đến thân này, do đời sống (của tự thân) khởi sinh. 

Với ưu phiền này, hành giả vẫn thấy do “cái kia có mặt, cái 
này có mặt”, cái này đối với hành giả là như vậy, thật có, không 
sai khác, sự biểu hiện hoàn toàn của Không tánh. 

4. Như Lai và các bậc Thánh, sau khi chứng đạt đều an trú 
cứu cánh Vô thượng hoàn toàn Không tánh này (đây là chỗ an 
trú của vô tướng tâm định — theo kinh dải Không Tánh). 


HIL BÀN THÊM 


I. Bản kinh ngắn về Không Tánh này rất đặc biệt của 
Nikãya, rất trí tuệ, rất thâm áo và rất hiện thực. 


An trú Không tánh là an trú vào Không tánh của các Pháp 
(vạn hữu). An trú Không tánh của các pháp là an trú vào Vô ngã 
tánh, hay Duyên khởi tánh của các pháp. Muốn an trú được như 
thế, tâm thức hành giả phải ở cấp độ xả, nhất tâm, chỉ thuần 
trú tâm trên một đối tượng (như khi trú thôn tưởng thì chỉ thôn 
tưởng có mặt; các tưởng khác không có mặt). Đây gọi là định 
Vô tướng, hay “Vô tướng tâm định”. Tại đây, tâm hành giả an 
lạc, rất khinh an. 


431 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


2. Trước khi giác ngộ đoạn hết lậu hoặc, sự an trú Không 
tánh được thực hiện nhiều lần sẽ giúp hành giả thấy rằng định 
“Vô tướng tâm” ây cũng chỉ là hữu vi, chịu sự đoạn diệt, vô 
thường; cái thấy trí tuệ ấy sẽ giúp hành giả đoạn trừ được dục 
lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Bấy giờ chỉ có một thứ ưu phiền, 
phiền muộn khởi sinh, tức là “sáu nhập” liên hệ đến thân này do 
đời sống sinh ra. Điểm ưu phiền này, như là cái đuôi con nòng 
nọc chưa rụng, là dấu ấn của Niết bàn hữu dư y (lúc còn thân 
ngũ uẩn, còn hệ lụy của thân ngũ uấn này). 

3. Về tư tưởng Không tánh của Bát Nhã tông (Phật giáo 
phát triển) cũng cùng một nghĩa của kinh ngắn Không tánh này, 
như nội dung ý nghĩa của câu “Chiếu kiến ngũ uẫn giai không, 
độ nhất thiết khổ ách”. 

Tại kinh 121 này, không chỉ đề cập đến Không tánh là gì, 
mà còn nói rõ cách an trú vào Không tánh (kinh dài Không 
Tánh, kinh số 122 sẽ nói rõ thêm). 

4. Qua ba điểm vừa nêu trên, ta thấy răng các pháp được 
gọi là hữu vị, thực sự tự nó là vô vi: Không tánh là trần gian 
này, nếu tâm hành giả thường an trú vào Vô tướng tâm định. 
Nói ngược lai, không dính mắc vào các chấp thủ tướng. 

5. Từ kinh ngắn Không Tánh này, ta liên hệ tới các lời kinh 
sau đây sẽ thấy rõ sự thống nhất của giáo lý Nikãya và Phật 
giáo phát triển: 

- “Ai thấy Duyên khởi, người ấy thấy Pháp; ai thấy Pháp 
(hiện hữu), người ấy thấy Duyên khởi”. (Nikãya) 

- “Ai thấy Duyên khởi (Pháp), người ấy thấy Như Lai; ai 
thấy Như Lai, người ấy thấy Duyên khởi (Pháp)”. (Nikãya) 

- “Chư Phật Lưỡng Túc Tôn, 

Tri pháp thường vô tánh, 

Phật chủng tùng duyên khởi, 

Thị có thuyết nhất thừa...” (Kinh Pháp Hoa) 


- ...“Chiếu kiến ngũ uẫn giai không, độ nhất thiết khổ ách”. 


42 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


(Bát Nhã Tâm Kinh) 


- “,.., Nhược thông đạt vô ngã pháp giả tức danh đại Bồ 
tát”. (Kinh Kim Cang Bát Nhã) 


Kinh Kim Cang chủ trương đoạn trừ hắn § ngã tưởng: 
ngã tưởng, nhơn tưởng, chúng sanh tưởng, thọ giả tưởng, pháp 
tưởng, phi pháp tưởng, tưởng, phi tưởng (tương đương với tác ý 
vô tướng). 


Từ đây, hành giả sẽ được cái tâm bừng sáng lên diệu nghĩa. 


-oo0oo- 


433 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 122 
Kinh dài: KHÔNG TÁNH 
(Mahäãsuññatasuttam) 


- Greater Discourse on Emptiness - 


L GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


- An trú nội không: do không tác ý tất cả các tướng. Để 
an trú được nội không, Tỷ kheo cần an chỉ, an tọa, chuyên nhất 
và an tịnh nội tâm, nghĩa là cần phải chứng đắc đệ tứ Sắc định. 


- An trú ngoại không: tác ý đến “Không tánh” đối với 
Ngũ thủ uẫn của người khác. 


II. NỘI DUNG BẢN KINH 


I. Lúc đang trú ở Ca Tỳ La Vệ (Kapilavatthu), giữa các 
dòng họ Thích Ca (Sakka), Thế Tôn dạy tôn giả Ananda rằng: 


- Những Tỷ kheo ưa thích hội chúng của mình, của người 
thì không thê chứng đắc các viễn ly lạc, độc cư lạc, an tịnh lạc, 
chánh giác lạc; chứng đắc và an trú với tâm giải thoát hạn kỳ 
hay không có hạn kỳ và bất động. 


- Nhưng với người sống một mình, xa lánh hội chúng, xa 
lánh tụ hội, thì có hy vọng có sự chứng đắc trên. 


2. Thế Tôn dạy thêm: “Không có pháp nào trong đó có 
hoan lạc, chịu sự biến đổi mà không dẫn đến sầu, bi, khổ, ưu, 
não. Cần an chỉ, an tọa, chuyên nhất và an định nội tâm (cần 
chứng đắc đệ tứ Sắc định) để an trú nội không. Trong khi an 
trú nội không, dù có bất cứ ai đến đoanh vây hỏi pháp, thì Thế 
Tôn hướng tâm về viễn ly, độc cư, ly dục làm đoạn tận các pháp 
an trú dựa trên lậu hoặc, nói lên tại chỗ liên hệ những lời thuần 
túy, khích lệ”. 


3. Một vị Tỷ kheo an trú nội không thì dù đứng, ngồi, đi 
kinh hành, các tham, ưu, bất thiện pháp không có chảy vào tâm. 
Vị ấy không nói, bàn các chuyện thế gian, các luận thuyết thế 


41 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


gian, mà chỉ bàn đến những khắc khổ, khai tâm hướng đến yêm 
ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, Niết bàn như thiểu dục, tri túc, 
độc cư, giới, định, tuệ, giải thoát và tri kiến giải thoát. 

4. Đối với vị Tỷ kheo ấy, đối với năm dục lạc, dục tham 
nào khởi lên liền bị đoạn diệt; đối với năm thủ uẫn, ngã mạn 
nào khởi lên liền bị đoạn tận. 

Đối với vị Tỷ kheo như thế thì dù có bị hất hủi, các Tỷ 
kheo khác nên thân cận, học hỏi như là học hỏi với vị Đạo sư 
của mình. 


5. Thế Tôn cũng dạy Tôn giả Ananda về mối phiền lụy cho 
vị Đạo sư, và phiền lụy cho các đệ tử: 


- Trong khi vị Đạo sư sống viễn ly, thì các Bà la môn, các 
gia chủ, thị dân bao vây, vị Đạo sư ây khởi lên nhiễm tâm, rơi 
vào dục vọng, khởi lên tham ái trở lui về đời sống sung túc, như 
vậy là sự phiền lụy của một vị Đạo sư. 


- Nếu các đệ tử sống viễn ly, các Bà la môn, các gia chủ, 
thị dân bao vây, các đệ tử khởi lên nhiễm tâm, rơi vào dục 
vọng, trở lui về đời sống sung túc; đây là các bất thiện pháp dẫn 
đến tái sanh tấn công các đệ tử, là phiền lụy của các vị đệ tử. 


6. Thế Tôn cũng dạy Tôn giả về sự đối xử thù nghịch của 
một đệ tử đối với một vị Đạo sư: đó là sự không nghe theo lời 
giảng dạy của vị Đạo sư, đi xa khỏi lời dạy của vị Đạo sư. 

7. Thái độ giảng dạy của Thế Tôn là “Không sách tấn các 
Tỷ kheo theo cách người thợ đồ gốm đối với các đồ gốm chưa 
nung, mà nói hết lời chỉ trích này đến lời chỉ trích khác, lời tán 
thán này đến lời tán thán khác”. 

HI. BÀN THÊM 

1. Bản kinh 122 này nhắc nhở các Tỷ kheo đến nếp sống 
viễn ly, độc cư, xa hội chúng của đời sống phạm hạnh. Sống độc 
cư để đi vào hiện tại lạc trú, đi vào an chỉ, an tọa, an định, “an 
trú nội không” (đệ tứ Sắc định). 


2. Đoạn trừ tham ái đôi với dục lạc, đoạn trừ ngã mạn đôi 


435 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


với năm thủ uân. Thái độ sông này là thực sông, thực hiện, mà 
không phải chỉ đê nói và hiệu. 


-oo0oo- 


46 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 123 


Kinh HI HỮU VỊ TẰNG HỮU PHÁP 
(Acchariyabbhutadhammasuttam) 


- Discourse on Wonderful and Marvellous Qualifies - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(các từ ngữ quen thuộc) 


H. NỘI DUNG KINH HI HỮU VỊ TẰNG HỮU PHÁP 


1. Bản kinh giới thiệu về các pháp hy hữu của một vị Bồ 


tát trước khi xuất gia thành đạo được Tôn giả Ananda thuật lại 
lúc Thế Tôn đang trú ở tịnh xá Cấp Cô Độc, Thắng Lâm, thành 
Xá Vệ (SàvatthI). 


đời: 


2. Các điêm truyện thông của vị Bồ tát ở kiêp sau cùng ở 


2.1. Giác tỉnh sinh về Đâu Suất thiên (Tusita) và trú ở 
Tusita cho đến ngày mệnh chung, giáng trần. 


2.2. Giác tỉnh vào thai mẹ (giác tỉnh khi vào thai, trú ở 
trong thai, và khi xuất khỏi thai). 


2.3. Lúc Bồ tát nhập thai, bà mẹ hưởng đầy đủ năm dục lạc, 
tâm thanh tịnh hồn nhiên, không khởi niệm nhiễm trước. 


2.4. Sau khi sinh Bồ tát bảy ngày, bà mẹ sinh về Đâu Suất. 


2.5. Lúc Bồ tát ở trong thai, bà mẹ thấy thai nhi rõ ràng các 
bộ phận như thấy viên ngọc để trong lòng bàn tay. 


2.6. Bồ tát ra khỏi thai, nhập thai: nhiều hào quang chiếu 
sáng khắp các cõi, quả đất chấn động. 


2.7. Bồ tát ở trong thai có bốn Thiên tử canh giữ bốn góc 
trời, giữ an lành cho thai nhi và bà mẹ. 
2.8. Sinh ra, ra khỏi thai, Bồ tát chân không chạm đất, có 


chư Thiên đỡ, có nước âm giữa trời tắm rửa sạch cho hài 


457 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


nhi và bà mẹ. 

2.9. Chư Thiên đặt thai nhi vào tay bà mẹ và nói: “bà hãy 
hoan hỷ, bà vừa sinh một bậc vĩ nhân”. 

2.10. Bồ tát ra khỏi thai, thanh tịnh, không dính chất dơ nào 
từ lòng bả mẹ. 

2.11. Bồ tát ra khỏi thai, từ tay mẹ, Bồ tát đứng vững và 
bước đi bảy bước, mắt nhìn về phương Bắc tuyên bố: “Ta là 
bậc tối tôn ở đời, Ta là bậc cao nhất ở đời. Đây là đời sống 
cuối cùng”. 

2.12. Bồ tát biết TỠ, thấy rõ các cảm thọ, các tưởng, các tầm 
tứ khởi lên (biết rõ cả 5 uân). 


Trên đây là các pháp vị tằng hữu của một Bồ tát ở kiếp 


cuôi sông cùng. 


IH. 


BÀN THÊM 
- Gọi là pháp vị tằng hữu, hay pháp truyền thống, bởi chư 


Bồ tát ra đời để thành Phật trong hiện kiếp như thế. Không thể 
cắt nghĩa vì sao! Pháp ấy là như thế! 


- Còn nhiêu pháp vị tắng hữu nữa mà các nhà Phật học có 


thể gặp trong vài bản kinh khác của Nikãya. 


48 


-oo0oo- 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 124 
Kinh BẠC CÂU LA 
(Bakkulasuttam) 


- Discourse by Bakkula - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc) 
IIL NỘI DUNG KINH BẠC CÂU LA 


1. Lúc Thế Tôn đang trú ở tịnh xá Trúc Lâm, thành Vương 
Xá, bấy giờ có tu sĩ Bakkula xuất gia. 


Một hôm ngoại đạo lõa thể Kassapa, bạn của Tôn giả 
Bakkula hồi còn tại gia, đến thăm Tôn giả và đàm đạo. 

2. Kassapa đặt ra một số câu hỏi về Tôn giả Bakkula: 

- Tôn giả tu đã bao lâu: đã 80 năm. 

- Tôn giả đã từng “sống thế tục” — chưa hề tác ý nhục dục 
trong suốt 80 năm ấy... chưa hề nhìn kỹ nữ nhân (nhận dạng)..., 
chưa hề thuyết pháp cho nữ nhân — gồm các Tỷ kheo Ni..., chưa 
hề may y với kéo cắt, với cây kim..., chưa hề may y Kathina..., 
chưa từng ngồi trong nhà..., chưa từng độ người xuất gia (nam 
hay nữ)..., chưa từng an cư gần thôn làng..., chỉ ăn đồ ăn nội 
địa trong 7 ngày còn uế nhiễm, qua ngày thứ tám thì đắc chánh 
leo 


Đấy là các pháp đặc biệt về Tôn giả Bakkula: rất thiểu dục, 
rất tri túc và rất viễn ly. 


3. Kassapa xin xuất gia với Tôn giả Bakkula, không bao lâu 
sau liền đắc A la hán. 


4. Sau đó cũng không lâu, Tôn giả Bakkula báo trước chư 
Tăng biết, và tịnh tọa trước Tăng chúng mà nhập Niết bàn. 


Đây cũng là một pháp vị tằng hữu của Tôn giả Bakkula. 


439 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


II. BÀN THÊM 


Bản kinh 124 này giới thiệu gợi ý cho thấy trong hàng các Tôn 
giả có rất nhiều hạnh tu, chứng và nhập Niết bàn đặc biệt. 


-oo0oo- 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 125 
Kinh ĐIÊU NGỰ ĐỊA 
(Dantabhiũmisuttam) 


- Discourse On The “Tamed Stage” - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc) 


IH. NỘI DUNG KINH ĐIỀU NGỰ ĐỊA 


1. Lúc Thế Tôn đang trú ở tịnh xá Trúc Lâm, thành Vương 
Xá, bài kinh 125 được thuyết giảng: 


Sa di AggIvessana đàm đạo với Vương tử Jayasena. Sa di 
nói: “Ở đây, Tỷ kheo không phóng dật, nhiệt tâm, tình cần, sẽ 
được nhất tâm”. 


Vương tử không chấp nhận như vậy. 


2. Sa di Aggivessana bạch lên Thế Tôn sự việc xảy ra. Thế 
Tôn dạy: Với người phóng dật, đắm chìm trong dục lạc, tâm 
thức buông lung, thì rất khó — hầu như không thể điều phục. Sự 
điều phục cần thời gian dài để huấn luyện như người huấn luyện 
con voi rừng thích ứng với người và thôn làng, thực hiện những 
gì mà người huấn luyện muốn. 


3. Cũng vậy, Thế Tôn điều phục, giúp các Tỷ kheo điều 
phục tâm qua một quá trình điều phục. 

- Thành thục Giới —> Hộ trì các căn —› Tiết độ ăn uống — 

- Hành thiền định Tứ Niệm xứ (nu đã được giới thiệu 
trong nhiễu kinh trước). 

Nếu một Tỷ kheo chưa đoạn tận lậu hoặc cho đến lúc mệnh 
chung thì được gọi là chết với cái chết chưa điều phục. Nếu 
đoạn tận lậu hoặc trước lúc mệnh chung thì vị Tỷ kheo ây được 
gọi là chết với cái chết được điều phục. 


441 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


II. BÀN THÊM 


I. Qua nội dung bản kinh 125, ta nhận thấy rằng: một 
người trẻ tuổi xuất gia trước khi đi vào thế tục sẽ dễ dàng điều 
phục tâm. Với người cư sĩ thế tục hưởng thụ dục lạc sung mãn 
thì rất khó điều phục tâm. 


Vấn đề hiệu quả của pháp hành là tùy thuộc vào mức độ 
giác tỉnh, nỗ lực, và nghiệp ràng buộc của người tu. Nếu thiếu 
quyết tâm, nếu nắm giữ thế tục thì không thể nào có pháp tu 
nào dẫn đến thành tựu định, tuệ. Lỗi không do “Con đường” mà 
là do người thực hiện “Con đường”. 

2. Thời đại ngày nay đầy dục lạc, đầy dao động thì thật rất 
khó cho người đời nhận ra giá trị của Phật pháp. Ở đây cũng 
thế, không phải Phật pháp giúp ích không nhiều cho con người 
thời đại, mà do con người thời đại không chịu buông xả dục 
vọng, các ác tâm, hại tâm. 


-oo0oo- 


42 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 126 
Kinh PHÙ DI 


(Bhũmijasuttam) 


- Discourse to Bhữũmija - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc) 
H. NỘI DUNG KINH PHÙ DI 

1. Lúc Thế Tôn đang trú ở tịnh xá Trúc Lâm, thành Vương 
Xá, bấy giờ Tôn giả Bhũmija đến độ ngọ ở trú xứ của Vương tử 
Jayasena. Vương tử nêu ra câu hỏi rằng các Sa môn, Bà la môn 
chủ trương rằng: 


- Nếu có ước nguyện. 

- Nếu không có ước nguyện. 

- Nếu có và không có ước nguyện. 

- Nếu có và không có ước nguyện thì sẽ không đạt được 
quả vỊ. 

Vậy quan điểm của Thế Tôn thế nào? 

2. Tôn giả Bhũmija trình bày đúng lời Thế Tôn dạy rằng: 

- Nếu có ước nguyện, 

- Nếu không có ước nguyện, 

- Nếu có và không có ước nguyện, 


- Nếu không có và không không có ước nguyện thì sẽ 
không đạt được quả vỊ. 

Ngược lại, nếu hành đúng pháp, thì sẽ đạt được quả vị. 
Vương tử Jayasena tán thán Thế Tôn là Bậc Đạo sư trên 


các Bậc Đạo sư khác. 


443 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


3. Tôn giả Bhũmija sau đó trình bạch lên Thế Tôn nội dung 
câu trả lời của Tôn giả, Thế Tôn xác nhận đúng, nhưng bổ sung 
thêm 4 ví dụ để làm sáng tỏ chủ trương của Thế Tôn để tăng 
mạnh tính thuyết phục: 

Ví dụ I: Nếu cần tìm dầu mà lấy nước trộn với cát thì sẽ 

không bao giờ có dầu. 

Ví dụ 2: Nếu tìm sữa mà nắm sừng con bò cái để vắt sừng 

lấy sữa thì mãi không có sữa. 

Ví dụ 3: Nếu tìm sanh tô (từ sữa) mà lấy que quấy nước 

trong ghẻ thì sẽ không khi nảo có sanh tô. 

Ví dụ 4: Nếu cần lấy lửa mà lẫy dụng cụ lấy lửa cọ xát vào 

một khúc gỗ tươi ướt đẫm thì sẽ không có lửa. 

Cũng thế, với tà kiến..., tà định mà chờ đợi sự thành tựu 
phạm hạnh thì sẽ vĩnh viễn không có kết quả. 

HI. BÀN THÊM 

I. Lời đáp của Tôn giả Bhũmlja đúng với Chánh pháp, 
nhưng thiếu sự soi sáng ý nghĩa, do đó thiếu tính thuyết phục 
Vương tử Jayasena. 

2. Thế Tôn giảng dạy luôn nêu lên các ví dụ cho tỏ nghĩa 
lý về “con đường”; các ví dụ rút ra từ kinh nghiệm thực tế rất 
gần gũi người nghe giúp người nghe dễ hiểu, dễ nhận và dễ nhớ. 

Đây là một phương pháp giảng dạy của Thế Tôn vừa giới 
thiệu kỹ thuật giảng dạy của Phật giáo, vừa nói lên tính chất rất 
thực tế, thực tại của nền giáo lý đó. 


-oo0oo- 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 127 


Kinh A NA LUẬT 
(Anuruddhasuttam) 


- Discourse with Anuruddha - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc) 
IL NỘI DUNG KINH A NA LUẬT 


1. Lúc Thế Tôn ở tịnh xá Cấp Cô Độc, Thắng Lâm, thành 
Xá Vệ (Sàvatthì), thợ mộc Pañcakanga, một cư sĩ, đã thỉnh mời 
Tôn giả Anuruddha cùng với ba vị Tỷ kheo thọ trai tại tư thất 
của mình. 


2. Trong dịp này, Pañcakanga bạch hỏi Tôn giả Anuruddha 
về ý nghĩa của Tứ Vô lượng tâm và các Đại hành tâm là khác 
văn đồng nghĩa hay khác văn khác nghĩa? 


Tôn giả Anuruddha xác định là: khác văn và khác cả nghĩa: 


- Tứ vô lượng tâm là Từ, Bi, Hỷ, Xả được hành giả biến 
mãn cả bốn phương (rải Từ, Bi, Hỷ, Xả khắp cả mười phương) 
không hận, không sân (đối tượng của bốn tâm này là chúng 
sinh; tác dụng của pháp môn này là đoạn trừ sân tâm, hận tâm, 
hại tâm: một cấp độ để thác sinh về Phạm Thiên; một cấp độ tu 
cao hơn: từ Đại hành tâm đi vào Diệt thọ tưởng định). 


- Đại hành tâm được tu tập qua thiền định, đó là các tâm 
thuộc Tứ Sắc định, Tứ Không định (an trú tâm cho thấm nhuằần 
và biễn mãn rộng từ một gốc cây cho đến một quốc độ, một thế 
giới). 

3. Tôn giả Anuruddha nhân đây giới thiệu tùy theo hào 
quang của đại hành tâm khi tu tập để sau khi mệnh chung được 
sinh về các cảnh giới Sắc giới thiên: các hào quang có sáng tỏ 
nhiều, ít và tạp nhiễm, thanh tịnh khác nhau. Tôn giả nói theo 


445 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


những gì tự thân chứng nghiệm mà không phải thuật lại những 
gì đã được nghe, được học. 


II. BÀN THÊM 


I. Bản kinh nổi bật một số nét mới về định nghĩa các 
Vô lượng tâm, và các Đại hành tâm. Bản kinh cũng đặc biệt 
tế nhị giới thiệu sự chứng đắc thiên nhãn thông của Tôn giả 
Anuruddha: Tôn giả đã tiếp xúc trực tiếp với chư Thiên Sắc 
giới, theo truyền thống thì các Tỷ kheo không phô trương các 
thần thông chứng đắc; ở đây Tôn giả có ngầm bày tỏ sự chứng 
đắc, nhưng vì để gỡ đi thắc mắc của Pañcakanga, mà không phải 
vì danh vọng, lợi dưỡng, hay vì tự ngã. 


2. Bản kinh 127 tiết lộ rằng con đường thực hành thiền 
định, đại hành tâm rất dễ dẫn dắt đến kết quả thác sinh về các 
cõi Sắc và Vô sắc. Nhưng theo tính thần giáo dục của Thế Tôn, 
thiền định chỉ là phương tiện được vận dụng tu tập đề phát triển 
trí tuệ, đoạn trừ các lậu hoặc, mà không phải là mục tiêu của 
phạm hạnh. Hành giả nên biết sử dụng sự thành tựu, chứng đắc 
các định để phát triển thiền quán cắt đứt Ái, Thủ, Vô minh: đây 
mới là tinh thần và nội dung Phật giáo. 


-oo0oo- 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 128 


Kinh TÙY PHIÊN NÃO 
(Upakkilesasuttam) 


- Discourse on Defilemenfs - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc) 
H. NỘI DUNG KINH TÙY PHIÊN NÃO 


I. Kinh này có nhân duyên nói kinh tương tự (hệt như) 
kinh Koszmbi, M.48 (Trung bộ kinh I). Đại tạng kinh Việt Nam 
để tên kinh là 7y Phiên Não (nghĩa là chỉ các bất thiện tâm 
như: phẫn, hận, phú, não, tật, xan, cuống, siễm, hại, kiêu). Từ 
Upakkilesa có nghĩa là các lậu hoặc, bất tịnh tâm, hay cấu uế 
tâm. Điểm khác biệt, có lẽ là hai kinh thuật lại hai cuộc tranh 
cãi khác nhau ở Kosambi — là ở kinh Koszmbi, Trung bộ I, 48, 
Thế Tôn cho gọi các Tỷ kheo đến để dạy “sáu pháp hòa kính”; 


ở đây các Tỷ kheo tranh cãi còn “già miệng, cứng đâu” hơn, yêu 
câu Thê Tôn chớ can thiệp: các người tự tranh cãi tự chịu trách 


nhiệm (quá lắm)! 


2. Thế Tôn nhân sự kiện tranh cãi dữ dội Ấy, cảm xúc 
nói lên các bài kệ (kiết tập ở kinh Pháp Cú) về hận thù và 
tình thương. Sau đó Thế Tôn đến thăm trú xứ của ba Tôn giả 
Anuruddha, Nandiya và Kimbila. Tại đây, ba Tôn giả sống “hòa 
kính”, sắp thành tựu mục tiêu phạm hạnh, tương phản với nhóm 
Tỳ kheo kia. 

3. Tôn giả Anuruddha hỏi Thế Tôn về “tướng hào quang và 
các sắc pháp hiện khởi khi tu”, rồi biến mất? Thế Tôn dạy: do 
nghi tâm khởi lên, nên định biến mất; do không có tác ý, do tâm 
\W phân chấn, vì dâm ý khởi lên, vì sự tính cần quá độ, vì hôn 


trâm... (vì ngũ cái) nên định biên mật. 


Cần tiếp tục tính cần tu tập ba thứ định: định có tầm, tứ; 


A47 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


định không có tầm, chỉ có tứ; định không tầm, không tứ sẽ đi 
đến “Bất động tâm giải thoát”. 
II. BÀN THÊM 


I. Tình trạng các Tỷ kheo sống với tâm đầy phẫn, hận, 
tranh cãi, ấu đả hỗn loạn đã nhiều lần xảy ra trong Giáo hội 
dưới sự hướng dẫn của Thế Tôn. Nghe thật là phiền não! Huống 
hồ trong thế giới hiện đại, thời đại của đấu tranh, cạnh tranh! 


2. Tât cả ác tâm, hại tâm, câu uê tâm đêu khởi lên do “ngũ 
triên cái”, do thiêu sự tu tập giữ giới, hộ trì các căn và thiêu sự 
tiệt độ trong ăn uông,... 

Nơi nào chư Tăng thiên về tu tập tâm thì nêp sông lục hòa 
được bảo vệ, nơi nào phóng dật thì nêp sông lục hòa bị phá vỡ. 


-oo0oo- 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 129 
Kinh HIỂN, NGU 
(Bãlapandgitasuttam) 
- Discourse On Fools And The Wise - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc) 
H. NỘI DUNG KINH HIẺN, NGU 

I. Kinh Hiền, Ngu là kinh đề cập đến các đặc tướng, đặc 
tính, quả báo trong hiện tại và tương lai của hai hạng người thập 
ác nghiệp và thập thiện nghiệp (Ngu —- Hiên) Thê Tôn dạy khi 
Ngài đang trú ở tịnh xá Câp Cô Độc. 

2. Về người Ngu (ác): 

2.1. Tư duy ác, nói lời ác, hành động ác. 

2.2. Hiện tại cảm thọ ba nỗi khổ ưu: 

- Bị người đời đàm tiếu. 

- BỊ hình phạt qua luật pháp xã hội. 

- Nghĩ đến quả báo địa ngục, đọa xứ, bàng sanh của kiếp 

sau mà sinh sâu ưu. 

2.3. Kiếp sau chịu vô lượng khổ đau của kiếp: 

- Bảng sanh... 

- Đọa xứ... 

- ĐỊa ngục... 

3. Về người Trí (thiện): 

3.1. Tư duy thiện, nói lời thiện, hành động thiện. 

3.2. Hiện tại cảm thọ ba cảm thọ lạc, hỷ: 

- Được tiếng thơm, lời tán thán. 


- Hạnh phúc khi biết mình sẽ không khi nào bị hình phạt 


449 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


bởi pháp luật. 


- Hạnh phúc biết đời sau sẽ không thọ khổ ở bàng sanh, đọa 
xứ, địa ngục. 


Biết sẽ được phước báo chư Thiên. 


4. Về phước báo chư Thiên: hạnh phúc hơn cả vạn lần hạnh 
phúc của Chuyển Luân Thánh Vương (còn nhiều hơn nữa, không 
thể tính được). 


II. BÀN THÊM 
1. Bản kinh dạy về đạo đức rất thiết thực: 


1.1. Giúp các cư sĩ thây rõ cái khô, cái nguy, cái hại, cái 
nguy hiêm của ác nghiệp đề tránh. 


1.2. Giúp người đời thấy cái hân hoan, niềm hạnh phúc tràn 
tr trong hiện tại và tương lai của 10 thiện nghiệp để thực 
hiện: phần thưởng về hạnh phúc của chư Thiên ở kiếp sau, 
sau khi mệnh chung, là rất lớn, rất khích lệ. 


2. Giáo dục hành thiện, tránh ác như vậy là tuyệt vời (chưa 
kế đến phần các câu chuyện chư Thiên và địa ngục trong kinh 
Tiểu bộ kinh). Nếp sống, nếp hành và nếp nghĩ ấy của các Phật 
tử tại gia sẽ tạo nên một nền văn hóa Con người đầy nhân ái, 
hạnh phúc và trí tuệ. Nếp sống mới thật rõ nét văn minh đẹp đẽ 
nhất, mà không phải là các văn minh vật chất đầy tạp nhiễm. 


-oo0oo- 


40 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 130 
Kinh THIÊN SỨ 


(Devaditasuttam) 


- Discourse On The Deva — Messengers - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc) 
H. NỘI DUNG KINH THIÊN SỨ 


1. Cũng tại tịnh xá Cấp Cô Độc, Thế Tôn dạy các Tỷ kheo 
về năm Thiên xứ xuất hiện ở đời. Đó là khổ về sinh, khổ về già, 
khổ về bệnh, khổ về các hình phạt, khổ về chết. Năm hình thái 
khổ này xuất hiện ở đời, là kết quả của nghiệp không thiện. 

2. Nếu nghiệp nặng hơn, nếu con người tạo mười ác 
nghiệp ở đời thì sau khi mệnh chung sẽ chịu khổ muôn triệu lần 
bi thống hơn ở các cảnh giới địa ngục. 


Ngài đã nói về các nôi khô ở các cảnh địa ngục do Ngài tự 
mình thây, mình biết. 


Nỗi khổ địa ngục được vua Yama, vua địa ngục, cảm xúc, 
bức xúc đến độ khát vọng được nghe lời dạy của Thế Tôn để 
thoát ly các khổ sinh tử. 


HIL BÀN THÊM 


I. Bản kinh Thiên Sứ giản dị nhưng có tác dụng thức tỉnh 
người đời rất lớn. Kinh vừa nói về các nỗi khổ sinh, lão, bệnh, 
tử đã da diết, vừa đề cập vô lượng khô ở địa ngục như là hậu 
quả của mười ác nghiệp để con người có thể dễ hình dung ra 
hậu quả của nghiệp bắt thiện. 

2. Hình ảnh về khổ sinh, lão, bệnh, tử ở đời và các cảnh 
khổ ở địa ngục tự thân chúng đã là một bài pháp rất hung hồn 
có tính thuyết phục cao thức tỉnh người đời tinh cần học hỏi và 
tu tập: 


451 


42 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


2.1. Thấy khổ để nhàm chán các ác nghiệp, từ bỏ các ác ng- 
hiệp để hành các thiện nghiệp. 

2.2. Nhàm chán khổ thì sẽ nhàm chán các ham muốn cuộc 
đời, nhàm chán các pháp hữu vi, tỉnh cần thực hiện giải 
thoát nhắm đến thành tựu phạm hạnh. 


-oo0oo- 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


PHẢN IV 
(TỪ KINH SÓ 131 ĐẾN KINH SỐ 142) 
Phần phân tích 


45 


44 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 131 
Kinh NHÁT DẠ HIẾN 
(Bhaddekarattasuttam) 


- Discourse on the Auspicious - 


Ý người biên soạn: 

Bản kinh này rất đặc biệt ngắn gọn, nhưng rất súc tích, đầy 
đủ nội dung Thiền quán rất trí tuệ, đễ hiểu và dễ áp dụng đối 
với con người của thời đại mới. Người viết giới thiệu đầy đủ 
toàn văn bài kinh Pàli, Anh ngữ và Việt ngữ (do người viết dịch, 
dựa vào bản dịch Việt dịch của Đại tạng kinh Việt Nam. Bạn 
đọc có dịp nghiên cứu kỹ và học nằm lòng). 

(Chỉ giới thiệu đến hết bài kệ Nhất Dạ Hiền) 
Nguyên bản Đài: 

Evam me suttam. Ekam samayam Bhagavä Sãvatthi- 
yam viharati Jetavane Anathapindikassa ãrame. Tatra kho 
Bhagava bhikkhũ ãmantesi: Bhikkha voti. Bhadante t¡ te bhikkhù 
Bhagavato paccassosum. Bhagavä etad avoca: Bhaddekarattassa 
vo, bhikkhave, uddesañ ca vibhangañ ca desissami. Tam sunatha 
manasikarotha, bhãsissamiti. Evam bhante t1 kho te bhikkhũ 
Bhagavatfo paccassosum. Bhagavã etad avoca: 


Atitam nãn vãgameyya, nappatkaTikhe anãgatam. 
Yad atitam pahTnantam, appattañ ca anagatam. 


Paccuppamnañ cay o dhammam | tattha tattha vipassatI, 


AsamhTram asamkuppam tam vidva manubhruihaye 
AJI'` eva kiccam ãtappam; koJañña maralam suve? 
Na hi no samgaran tena mahasenena maccunã. 
Evamvihãrim ätãpim ahorattam atanditam 
Tam ve bhaddekkaratto tI santo ãcIkkhate munItI. 


45S 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Bản dịch Anh ngữ (PTS, London, Vol.II, 1990, Oxford, p.233): 


Thus have I heard: At one time the Lord was staying near 
SavatthT in the Jeta Grove In Anathapindika's monastery. While 
he was there the Lord addressed the monks saying: “Monks”. 
“Revered One”, these monks answered the Lord In assent. The 
Lord spoke thus: “[ will teach you, monks, the exposition and 
the analysis of the AuspicIous. Listen to If, pay careful attention 
and I will speak”. “Yes, revered sir”, these monks answered the 
Lord In assent. The Lord spoke thus: 


“The past should not be followed after, the future not 
desired. 


What 1s past 1s got rid of and the future has not come. 


But whoever has vision nowhere, nowhere, of a presenf 

thing, 

Knowing that 1t 1s Iimmovable, unshakable, let him cultivate 

I{. 

Swelter at the task this very day. Who knows whether he 

will die tomorrow? 

There 1s no bargaing with the great hosts of Death. 

Thus abiding ardently, unwearled day and nipht, 

He ¡indeed 1s “Auspiclous` called, described as a sage at 

peace.”... 
Việt dịch: 

Tôi đã nghe như vầy: 

Một thời Đức Thế Tôn trú ở tịnh xá Cấp Cô Độc, Thắng 
Lâm, thành Xá Vệ. Tại đây Thế Tôn giảng cho các Tỷ kheo và 
nói: “Này các Tỷ kheo” — “Thưa vâng, bạch Thế Tön”, các ly 
kheo vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn dạy: này các Tỷ kheo, Ta sẽ 
giảng cho các vị “Nhất Dạ Hiền", tổng quát và phân tích. “Hãy 
nghe, hãy chú tâm, Ta sẽ giảng”. — “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”. 


4% 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Các vị Tỷ kheo vâng đáp. Thế Tôn dạy rằng: 
“Không truy từn quả khử, 
Không khát vọng tương lại. 
Quá khứ đã không còn, 
Tương lai thì chưa đến. 
Hãy nhìn thấy hiện tại, 

Nó bất động bất chuyển. 
Tu tập tâm như thế. 

Hôm nay nhiệt tâm làm 
Ai biết ngày mai chết? 
Không thể điều đình được 
Với sứ quân tử thần. 

Trú như vậy nhiệt tâm 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhất Dạ Hiển 


Bậc hiên nhân an tịnh”. 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc) 
H. NỘI DUNG KINH NHÁT DẠ HIẾN 


I. Lúc Thế Tôn đang trú ở tịnh xá Cấp Cô Độc, Thắng 
Lâm, thành Xá Vệ, Thế Tôn giảng dạy kinh Nhất Dạ Hiền cho 
Tỷ kheo — phần tóm tắt và giảng rộng. 


2. Thế Tôn dạy: 
- Không nên truy tìm hỷ lạc của quá khứ; 
- Không nên truy tìm hý lạc của tương lai; 


- Không nên đê tâm chìm đăm vào cuộc săn tìm hỷ lạc 
trong hiện tại. 


3. Hãy thiền quán các pháp trong hiện tại, chúng bất động, 


457 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


bất chuyên, không khởi lên tham, sân đối với mọi tiếp xúc như: 
gió, lửa, chất dơ...Hãy tu tập tâm không tham ái, không sân hận 
đối với các pháp như thế, đối với Ngũ thủ uân như thế. 


4. Cứ ngày lại ngày tu tập tâm như thế, sẽ đi đến tâm giải 
thoát bất động, đoạn tận lậu hoặc, thành bậc Thánh giải thoát bất 
động. 


HIL BÀN THÊM 


1. Bài kinh (kệ) Nhất Dạ Hiền chỉ gồm 75 từ ngắn gọn 
nhưng hàm súc ý nghĩa pháp tu thiền quán rất thực dụng và rất 
trí tuệ. 

Con người ở đời đã đánh mất nhiều thì giờ quý báu trong 
hiện tại, chạy trốn hiện tại để tìm về quá khứ êm ả, đầy hân 
hoan, hỷ lạc để hưởng thụ, đắm chìm trong hồi tưởng. Điều này 
sẽ đánh mắt thời gian, năng lượng mà lại chồng. chất thêm vào 
tâm mình tham ái ngày càng nặng. Huống nữa, sống là sống với 
hiện tại, thực tại, quá khứ chỉ là bóng hình không thực: sống là 
sống với hiện tại mà không phải nghĩ về, hay nhớ về (!). 


Đối với tương lai cũng thế, con người thường hình dung, 
vẽ ra một tương lai cuộc đời mình: sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
sẽ tốt đẹp như thế này, sẽ toàn vẹn như thế này, sẽ rực rỡ như 
thế này,... để tìm kiếm hân hoan, hỷ lạc trong đó đắm chìm vào 
trong thế giới hỷ lạc tưởng tượng ấy, khiến chồng chất thêm 
tham ái vào tâm. Cũng vậy, sống là sống với hiện tại và thực tại 
mà không phải là sống với tưởng về, sống với tưởng tượng... 


Chỉ có hiện tại là sự sống, là thực tại để sống với. Nhưng 
khi trở về với hiện tại, con người phải đối mặt với tham ái của 
mình đối với sắc uân, thọ uấn, tưởng uân, hành uẫn, con người 
sẽ bị cuốn trôi, hay nhận chìm trong hiện tại. 


Tại địa bản hiện tại này, con người cần học hỏi ở các pháp 
trong hiện tại, như học hỏi từ địa đại, hỏa đại, thủy đại, phong 
đại và không đại: chúng bất động dù con người có ném vào 
chúng bao chất dơ, chất bẩn: chúng vẫn an tịnh và trầm lặng, 
bất động không khởi lên tham hay sân. Cũng thế, hãy giữ gìn 


48 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


tâm, tu tập tâm bất động đối với tất cả sắc pháp, đối với tất cả 
pháp xảy đến với mình: không tham, không sân, không si, không 
hại. 


Hãy thiền quán thêm sự thật vô thường của hiện tượng giới, 
vô thường của tắm thân ngũ uấn này: Ai biết mình có thể sống 
đến ngày mai? Nghĩ vậy để phát khởi nhiệt tâm, tỉnh cần tâm tu 
tập, để giác tỉnh mà nhàm chán, ly tham, hầu giữ tâm đứng yên 
bất động. Công phu này sẽ dẫn hành giả đến tâm giải thoát, bất 
động: xứng với danh gọi là bậc Hiền sống qua mỗi ngày đêm an 
lạc, an tịnh: Nhất Dạ Hiền!. 

2. Thế Tôn dạy, căn bản như kinh số 1, Trung bộ L, (“Căn 
Bản Nhất Thiết Pháp”) không nhìn sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
(trong quá khứ, trong tương lai hay trong hiện tại) là tự ngã, là 
của ta, là tự ngã của ta: hay không nhìn sắc... là có trong tự 
ngã, hoặc tự ngã có trong sắc... như thế để trừ các ngã tưởng, 
trừ chấp thủ các tự ngã; do đoạn trừ chấp thủ mà Ái diệt, Vô 
minh diệt, hành giả sẽ đi đến đoạn tận các kiết sử, lậu hoặc. 

Đây là pháp tu rất rõ ràng, rất cơ bản, rất trí tuệ. 

Đây, kinh 131 này cũng là bản kinh gối đầu giường cho 
những ai quyết tâm tiêu trừ phiền não, khổ đau hàng ngày: rất 
an lạc và hạnh phúc! 


Sống một ngày như thế là sống một ngày Thiền vậy! 


KINH SỐ 132 


Kinh A NAN NHÁT DẠ HIẾN 
(Ananda Bhaddekarattasuttam) 
- Ananda°s Discourse on the Auspicious - 

Bản kinh 131 được lưu truyền rộng rãi trong chúng Tỷ 
kheo. Tôn giả lặp lại bài giảng cho một chúng Tỷ kheo khác, 
thính chúng rất hân hoan. Tôn giả chỉ lặp lại nội dung hệt kinh 
lãi, 


459 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 133 


Kinh KACCÄNA NHÁT DẠ HIẾN 
(Maha Kaccaänabhaddekarattasuttam) 


- Mahakaccänaˆ?s Discourse on the Auspicious - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc) 
II. NỘI DUNG KINH KACCÄNA NHÁT DẠ HIẾN 


1. Phần tóm tắt thuộc kệ Nhất Dạ Hiền do đức Thế Tôn 
thuyết giảng trong một hội chúng khác tại tịnh xá Tapoda, thành 
Vương Xá (Rãjagaha) rồi đi vào hương phòng. Sau đó chư Tỷ 
kheo kéo đến yết kiến Tôn giả Đại Ca Chiên Diên xin Tôn giả 
giảng giải rộng bài kệ Nhất Dạ Hiền. 

2. Tôn giả bảo chư Tỷ kheo nên cầu Thế Tôn phân tích, 
giảng rộng, bởi trí tuệ của Thế Tôn ví như lõi cây, còn trí tuệ 
của Tôn giả thì ví như vỏ cây, giác cây. Nhưng chư Tỷ kheo cứ 
nài nỉ xin Tôn giả mở rộng ý nghĩa, bởi Tôn giả đã được Thế 
Tôn tán thán về khả năng giảng rộng. 

Tôn giả sau cùng nhận lời và trình bày như sau: 


2.1. Không truy tìm quá khứ là không truy tìm hỷ lạc khởi 
lên nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình trong quá 
khứ. Ngược lại là truy tìm. 


2.2. Không ước vọng tương lai là không tìm hỷ, lạc khởi 
lên từ tai, mắt, mũi, lưỡi, thân và ý của mình trong tương 
lai: “Không mong rằng trong tương lai mắt của mình sẽ như 
thế này, như thế này...”. 


Hoặc nghĩ rằng trong tương lai mắt, tai... của mình sẽ như 
thế này, như thế này... nhưng không khởi lên tâm tham ái mắt, 
tai...Ấy. 


Ngược lại là ý nghĩa ước vọng tương lai. 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


2.3. Đối với hiện tại, nếu tham ái hỷ, lạc khởi lên từ mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình trong hiện tại thì sẽ bị 
cuốn trôi hay nhận chìm trong hiện tại. 


Nếu tâm không tham ái các hỷ, lạc khởi lên từ mắt, tai... 
thì sẽ không bị cuốn trôi, không bị nhận chìm trong hiện tại. 


Lời giảng của Tôn giả đã được Thế Tôn xác nhận đúng 
pháp, tán thán Tôn giả là Bậc Hiền trí, Bậc Đại trí. 


-oo0oo- 


KINH SỐ 134 
Kinh LOMASAKANGIYA NHÁT DẠ HIẾN 
(Lomasakangiyabhaddekarattasuttam) 
- Lomasakangiyaˆ?s Discourse On The Auspicious - 
Bản kinh này do Thế Tôn giảng cho Tôn giả 
Lomasakangiya, hệt như kinh 131. 


Nguyên do: Thiên tử (thuộc chư thiên) Candana vào lúc 
tảng sáng hào quang đến nhắc nhở Tôn giả Lomasakangiya, đang 
trú ở tịnh xá Nigrodha, tại Ca Tỳ La Vệ (Kapilavatthu), hãy 
nghe kinh “Nhất Dạ Hiền”, phần kệ và phần phân tích. 


Tôn giả liền bạch xin Thế Tôn dạy và Thế Tôn đã dạy. 


461 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 135 
Kinh PHÂN BIỆT NHỎ VẺ NGHIỆP 


(Cũñlakammavibhangasuttam) 


- Discourse on the Lesser Analysis of Deeds - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc) 
II. NỘI DUNG KINH PHÂN BIỆT NHỎ VẺ NGHIỆP 


I. Lúc Thế Tôn trú ở tịnh xá Cấp Cô Độc, Thắng Lâm, 
thành Xá Vệ, thanh niên Sabha Todeyyaputta đến hầu Thế Tôn 
và bạch hỏi: 


“Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, duyên gì giữa loài 
người, khi họ là các con người, lại có người liệt, người ưu?”. 


Thế Tôn dạy: 

“Này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của 
nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là 
quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu 
tình; nghiệp là có liệt, có ưu”. 

2. Thế Tôn đã cắt nghĩa rộng rãi bằng cách nói lên một số 
nghiệp phổ biến đưa đến các sai khác giữa loài Người như sau: 


2.1. Người làm hạnh sát sinh, tay đẫm máu, chuyên tâm sát 
hại, đả thương... các loài hữu tình chúng sanh, sau khi chết 
sẽ sinh về đọa xứ, bảng sanh, địa ngục; nếu người đó được 
sinh lại làm người sẽ là người yêu mệnh. 

Ngược lại, người từ bỏ sát sanh... thương xót đến hạnh 
phúc tất cả chúng sinh và loài hữu tình, thì sau khi chết sẽ 
thác sinh về thiện thú, Thiên giới. Nếu sinh lại làm người..., 
người ấy sẽ được trường thọ. 

2.2. Với người tánh não hại..., sau khi chết sẽ thác sinh về 
ác thú, đọa xứ, bàng sanh, địa ngục...; nếu người đó được 


4ø 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


sinh lại làm người sẽ là người nhiều bệnh hoạn. 

Ngược lại, người sống không gây não hại..., sau khi chết sẽ 
thác sinh về thiện thú, Thiên giới; nếu sinh lại làm người..., 
người ấy sẽ ít bệnh hoạn. 


2.3. Nếu là người nhiều phẫn nộ, phật ý... thì sau chết,.... 
cõi đữ...; nếu sinh lại làm người thì sẽ xấu sắc (xấu tướng). 
Ngược lại, người không phẫn nộ... thì sau khi chết,... thiện 
thú...; nếu sinh lại làm người, sẽ là người có sắc đẹp. 


2.4. Nếu người tật đó, thì sau khi chết,... cõi dữ...; nếu sinh 

lại làm người, sẽ là người có quyền thế nhỏ. Ngược lại, .... 

thiện thú...; nếu sinh lại làm người, sẽ là người có quyền 

thế lớn. 

2.5. Nếu là người ngạo nghễ, kiêu mạn... thì sau khi chết, 
. cõi dữ...; nếu sinh lại làm người thì sẽ là người thuộc 

gia đình hạ liệt. 

Ngược lại,... thiện thú...; nếu sinh lại làm người, sẽ là 

người thuộc gia đình cao quý. 

2.6. Nếu là người không bố thí, cúng dường Sa môn... thì 

sau khi chết, ... cõi dữ...; nếu sinh lại làm người thì sẽ là 

người có tài sản nhỏ. 

Ngược lại,... thiện thú...; nếu sinh lại làm người, sẽ là 

người có nhiều tải sản. 

2.7. Nếu là người không biết đến các tu sĩ để học hỏi Phật 

pháp, học hỏi các điều thiện, phân biệt các điều ác..., thì 

sau khi chết,... cõi đữ...; nếu sinh lại làm người thì sẽ là 

người trí tuệ yếu kém. 

Ngược lại,... thiện thú...; nếu sinh lại làm người, sẽ là 

người có đầy đủ trí tuệ. 

Thế Tôn chỉ nêu lên một số trường hợp điển hình, nên kinh 

này được gọi là phân biệt nhỏ về nghiệp. 

HI. BÀN THÊM 


I. Theo giáo lý Phật giáo, sự thật mà Thế Tôn đã chứng 


463 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


ngộ dưới cội Bồ đề, đắc Túc mệnh minh, Thiên nhãn minh, Lậu 
tận minh thì Thế Tôn đã thấy rõ nghiệp nhân và nghiệp quả của 
vô lượng kiếp của tự nghiệp, và thấy rõ chúng sinh làm những 
nghiệp gì sẽ thọ báo như thế nào. Do chứng nghiệm sự thật đó, 
Thế Tôn dạy kinh phân biệt nhỏ về nghiệp nêu trên. 


2. Sự phân biệt về nghiệp được giới thiệu trên chỉ là nét 
khái quát, đại cương. Trên thực tế mỗi người tạo nên nhiều 
nghiệp ác, nhiều nghiệp thiện, hoặc nhiều nghiệp thiện, ác xen 
kẽ và người tạo nghiệp lại có cấp độ chánh kiến, tà kiến khác 
nhau, cận tử nghiệp khác nhau nữa, nên sự phân biệt chi li 
về nghiệp của các chúng sinh trở nên tỉnh tế và phức tạp hơn 
nhiều. Điều này sẽ được đề cập ở kinh tiếp, kinh số 136. 


-oo0oo- 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 136 
Kinh PHÂN BIỆT LỚN VÉ NGHIỆP 
(Mahã Kammavibhangasuttam) 


- Discourse on the Greater Analysis of Deeds - 


1. GIẢI THÍCH TƯ NGỮ 
- Các từ ngữ quen thuộc. 
- Có một đoạn cuối kinh, người đọc cần nghiên cứu kỹ: 
- Nguyên bản Päli: 
“It kho, Ananda, atthi kammam abhabbam abhbbabhãsam; 
atthi kammam abhabbam abhbbabhasam; atthi kammam 


abhabbañ ceva abhabbabhasañ ca; atthi kammam abhabbam 
abhabbabhasan tỉ”. 


- Anh ngữ: 


“So, Ananda, there is the deed that ¡is inoperative, apparent- 
ly Inoperative; there 1s the deed that Is Inoperafive, appar- 
ently operative; there 1s the deed that 1s both operative and 
apparently operative; there 1s the deed that Is operative, 
apparently Inoperative”. 


- Việt dịch, Đại tạng kinh VN, Trung bộ III, 1992, tr.498: 
“Như vậy, này Ananda, có nghiệp vô hữu tợ vô hữu; có 
nghiệp vô hữu tợ hữu; có nghiệp hữu tợ hữu; có nghiệp hữu 
tợ vô hữu”. 

- Để dễ nhận ý nghĩa, người biên soạn dịch là: 

“Như vậy, này A Nan, có nghiệp không có tác dụng, biểu 
hiện không có tác dụng; có nghiệp không có tác dụng biểu 
hiện có tác dụng; có nghiệp có tác dụng (hiệu quả) biểu 
hiện có tác dụng; có nghiệp có tác dụng biểu hiện có tác 
dụng”. 


465 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


2. NỘI DUNG KINH PHÂN BIỆT LỚN VẺ NGHIỆP 


I. Lúc Thế Tôn đang trú ở tịnh xá Trúc Lâm (Veluvana), 
thành Vương Xá, du sĩ ngoại đạo Potaliputta hỏi Tỳ kheo Samiddhi, 
mới xuất gia 3 năm, rằng: 


“Thưa hiền giả Samiddhi, khi một người có dụng ý làm thân 
nghiệp, khẩu nghiệp ý nghiệp, thời người ấy có cảm giác gì?”. 

Tỳ kheo Samiddhi đã lúng túng trả lời không đúng chánh 
pháp. Tôn giả Ananda đã dẫn Tỳ kheo Samiddhi đi yết kiến Thế 
Tôn để được chỉ dạy. 


2. Thế Tôn quở Samiddhi là nói lời tà kiến, Ngài dạy về sự 
phân biệt lớn về nghiệp như sau: 


2.1. “Nếu một ai có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu ng- 
hiệp, ý nghiệp có khả năng đi đến lạc thọ, người ấy sẽ cảm 
giác lạc thọ; nếu một ai có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu 
nghiệp, ý nghiệp có khả năng đi đến khổ thọ, người ấy sẽ 
cảm giác khổ thọ; nếu một ai có dụng ý làm thân nghiệp, 
khâu nghiệp, ý nghiệp có khả năng đi đến bất khổ, bất lạc 
thọ, người ấy sẽ cảm giác bất khổ, bất lạc thọ”. 


2.2. Thế Tôn thuyết về sự phân biệt lớn về nghiệp: 


- Có người cần mẫn tu tập, được Thiên nhãn thanh tịnh thấy 
một số người hành mười ác nghiệp, bị sanh vào ác thú, cõi 
dữ, đọa xứ, địa ngục vả tuyên bố: “Chắc chắn mọi người 
hành 10 ác nghiệp, sau khi chết đều bị đọa vào ác thú, khổ 
xứ, địa ngục...; chỉ như vậy là đúng, khác như vậy là tả 
kiến”. 

—> Thế Tôn không chấp nhận cái thấy một chiều này. 


- Có người cần mãn tu tập, được Thiên nhãn thanh tịnh thấy 
một số người hảnh mười ác nghiệp, sau khi chết lại được 
sanh vào thiện thú, thiên giới,..., nên chủ trương: “Thật sự 
không có ác nghiệp, không có quả báo ác hạnh và cho rằng 
tất cả những người làm 10 ác hạnh, sau khi chết đều sanh 
về thiện thú, thiên giới... chỉ như vậy là đúng, ngoài ra là 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


hư vọng”. 
—> Thế Tôn không chấp nhận cái thấy một chiều này. 
3. Phân biệt lớn về nghiệp: 


3.1. Có một số người cần mãn tu tập được Thiên nhãn 
thanh tịnh, thấy một số người hành mười thiện nghiệp, sau 
khi chết lại được sanh vào thiện thú, thiên giới,..., nên chủ 
trương: 


“Chắc chắn tất cả mọi người hành mười thiện nghiệp, sau 

khi chết đều sinh về Thiện thú, Thiên giới... chỉ như vậy là 

đúng, ngoài ra là hư vọng”. 

—> Thế Tôn không chấp nhận quan điểm một chiều này. 

3.2. Có một số người cần mẫn tu tập được Thiên nhãn thanh 

tịnh, thấy một số người hành mười thiện nghiệp, sau khi 

chết bị sinh vào khổ xứ, ác thú, địa ngục... mà chủ trương 

rằng: “Thật sự không có những thiện nghiệp, không có quả 

báo của các thiện hạnh. Chỉ như vậy là đúng ngoài ra là hư 

vọng”. 

—> Thế Tôn không chấp nhận quan điểm một chiều này. 

4. Nếu nhờ Thiên nhãn thanh tịnh thấy các sự thật về nø- 
hiệp rõ hơn và đúng pháp, lần lượt tuyên bố răng: 

4.1. “Chắc chắn có ác nghiệp, có quả báo của ác nghiệp”. 

—> Thế Tôn không chấp nhận tuyên bố này. 

4.2. “Chắc chắn có thiện nghiệp, có quả báo của thiện ng- 

hiệp”. 

—> Thế Tôn không chấp nhận tuyên bố này. 

Thế Tôn dạy tiếp các trường hợp như thực dưới đây: 

- Có người hành I0 ác nghiệp, nhưng nhờ có thiện nghiệp 

làm từ đời trước khiến khởi lên lạc thọ vào cuối đời (về 

sau), hay trong lúc mệnh chung, một chánh kiến được người 

ấy chấp nhận và chấp chặt; sau khi chết người ấy được sinh 


467 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


về thiện thú, thiên giới... 

- Có người hành I0 thiện nghiệp, nhưng nhờ có ác nghiệp 
làm từ đời trước khiến khởi lên cảm thọ khổ vào cuối đời 
(về sau), hay trong lúc mệnh chung, một tả kiến được người 
ấy chấp nhận và chấp chặt; sau khi chết người ấy được bị 
sinh về khổ xứ, đọa xứ, địa ngục... 


5. Thế Tôn kết luận: 


“Như vậy, này A Nan, có nghiệp không có tác dụng, biểu 
hiện không có tác dụng; có nghiệp không có tác dụng biểu hiện 
có tác dụng; có nghiệp có tác dụng biểu hiện có tác dụng; có 
nghiệp có tác dụng biểu hiện có tác dụng”. 


3. BÀN THÊM 


I. Về Nghiệp, chỉ có những vị chứng đắc Tam minh mới 
thấy rõ các ngóc ngách vận hành của nó. Tư duy “logic” dựa 
vào kinh nghiệm thường nghiệm không thể đặt chân vào thực tại 
của Nghiệp. Thế Tôn đã dạy có bốn đối tượng mà tư duy trở 
nên bất lực trong nỗ lực tìm hiểu; nếu cứ cô tìm hiểu thì có thể 
bị vỡ tim, hay xuất huyết não; chỉ có Phật trí, Phật nhãn mới 
thấy được, đó là: 

- Tâm chư Phật. 

- Tâm của pháp giới. 

- Cảnh giới định của các thiền giả. 

- Và quả dị thục của nghiệp. 

2. Do vậy, chỉ có Thế Tôn mới dạy kinh Phân Biệt Lớn 
và Nghiệp như bản kinh 136 trình bày. Tại đây, có một số ác 
nghiệp, thiện nghiệp được làm từ kiếp trước, hay từ nhiều 
kiếp trước hiện hành rất muộn trong đời này: là Ác Nghiệp thì 
khiến tâm hiện tại khởi lên Cảm Thọ Khổ; là Thiện Nghiệp thì 
khiến tâm hiện tại khởi lên Cảm Thọ Lạc. Do cảm thọ khổ, lạc 
đột khởi này trái với loại nghiệp mà người cảm thọ đang tạo tác 
trong hiện tại khiến người đời nghi ngờ về sự thật nhân quả, 
nghiệp báo, khởi lên tà kiến. Đặc biệt là cảm thọ khổ, lạc khởi 


468 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


trước lúc lâm chung, hay một tà kiến, chánh kiến khởi lên trước 
lúc lâm chung tạo nên một “cận tử nghiệp” quyết định cảnh giới 
đầu thai (thác sanh). “Cận tử nghiệp” trong lý thuyết về nghiệp 
giữ vai trò quyết định cảnh giới thác sanh cho kiếp sống tiếp 
nối. 

3. Với lý thuyết về nghiệp của Phật giáo, bất cứ một hành 
động nào của thân, khẩu, ý được tạo thành Nghiệp (kamma), 
(nghiệp nhân) là do tác ý (manasikara), do tư tâm sở (cetana) 
tạo tác; nếu tác ý dục lạc, sân hận, tàn hai, si mê thì hình thành 
nghiệp nhân ác; nếu tác ý vô dục, vô sân, vô hại thì hình thành 
nghiệp nhân thiện. 

(Ghi chú: đối với các hành động của thân, khẩu mà không 
có tác ý, thì chỉ gọi là hành động suông (actions) mà không gọi 
là nghiệp (kamma= volitional actions)). 


4. Như kinh số 135, Phân Biệt Nhỏ Về Nghiệp ghi: 


“Các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là 
điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt, có 


L2 


ưu”. 

Với người đã thấy rõ “ngũ thủ uân” là vô ngã, “không phải 
là ta, là của ta, là tự ngã của ta”, đã đoạn tận chấp thủ, đoạn 
tận tham ái thì nghiệp không được thành lập với người ấy: với 
người ấy, nghiệp đã được đoạn tận - người ấy đã tự giải thoát 
khỏi sự ràng buộc của Nghiệp. 

Nói tóm, Nghiệp chỉ đề cập đến các hữu lậu tâm, chỉ vận 
hành trong thế giới hữu vi, hữu tác. 

5. Với những ai có trí tuệ lớn thì có thể cắt đứt tức thì 
dòng nghiệp: đối với những người này, có người trừ hết luôn dư 
báo, có người còn nhận chịu dư báo (nhân quả ngoại giới hay 
khách quan). Điều này xảy ra hệt như con chim trên đường bay 
bị trúng tên, rơi ngay xuống đất, và chấm dứt đường bay. 


-oo0oo- 


469 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 137 
KINH PHÂN BIỆT SÁU XỨ 
(Salàyatanavibhangasuttam) 


- Discourse on the Analysis of The Sixfold (Sense-) Eield - 


L GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


Chữa các điểm in sót (trong bản dịch Trung Bộ 3, 137, 
ĐTKVN, 1992): 


* Trang 500, dòng thứ tư (từ trên xuống): 

- Nguyên bản in: “Có 36 loại hữu tình cần phải biết”. 

- Sửa đúng là: “Có 36 loại cảm thọ - cảm xúc - của hữu 
tình cần phải biết”. 

* Trang 502,... (dòng thứ bảy đếm từ cuối trở lên): 

- Nguyên văn: “ly tham, biến diệt...”. 

- Sửa đúng là: “tan rã, biến diệt”. 

- Sáu xứ (Salàyatana) = 6 căn + 6 trần (6 nội xứ + 6 ngoại 
xứ). 

Cắt nghĩa (trang 510,...): 

“Không có tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc”: Hành giả 
không chú tâm vào các định Sắc giới, Vô sắc giới, để mắt tiếp 
xúc với các trần ở bên ngoài và giữ tâm không tán loạn, không 
dao động. 

- Xả nhất diện (y cứ nhất diện): xả y cứ vào từng cảnh 
Không định (tứ Vô sắc định): y cứ vào Không vô biên, 
Thức vô biên, Vô sở hữu và Phi tưởng phi phi tưởng. 

- Xả đa diện (y cứ đa diện): xả đối với Sắc trần, Thinh trần, 
Hương trần, Vị trần và Xúc trần. 


H. NỘI DUNG KINH PHÂN BIỆT SÁU XỨ 


4/0 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


I. Lúc Thế Tôn trú ở tịnh xá Cấp Cô Độc, Thắng Lâm, 
thành Xá Vệ, Thế Tôn dạy một số pháp các Tỷ kheo cần nằm 
vững: 

- 6 nội xứ: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý xứ. 

- 6 ngoại XỨ: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

- 6 thức: Nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân và ý thức. 

- 6 xúc: Nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân và ý xúc. 

- I8 ý hành: Nghĩa là ý thức chạy theo I8 thứ cảm thọ: xả, 

ưu, hỷ (khởi lên từ mắt, tai, mũi, lưỡi và ý xúc). 

- 36 cảm thọ của hữu tình: 18 thọ nói trên liên hệ tại gia 

(vật chất) và 18 thọ xuất ly. 


- 18 thọ tại gia: Xả, ưu, hỷ khởi lên (và nắm giữ) khi mắt 
thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân 
cảm xúc, và ý tiếp xúc với pháp trần (nắm giữ 6 hỷ; do 
không có được 6 hỷ mà 6 ưu khởi lên; người ngu si thì có 
xả đối với 6 trần). 

- 18 thọ xuất ly: Người tu sĩ thấy rõ vô thường, tan rã, biến 
hoại, biến diệt từ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà khởi 
lên hỷ tâm (6 hỷ); thấy vô thường... từ 6 trần mà khởi lên 
ước muốn, khát vọng đối với giải thoát (6 ưu) vô thượng: 
thấy các trần là vô thường, khổ, biến hoại cho đến khi như 
thật thấy như vậy với chánh trí tuệ, thì xả khởi lên (6 xả). 


2. Ý nghĩa lời dạy: “Ở đây, do y cứ cái này, đoạn tận cái 
này”: y cứ vào I8 thọ xuất ly để đoạn tận 18 thọ tại gia tương 
ứng (y cứ hỷ xuất ly mà đoạn tận hỷ thế gian, vật chất v.v...). 

3. Ba niệm xứ mà một bậc Thánh phải thực hành: 

3.1. “Thuyết pháp cho các đệ tử vì lòng từ mẫn, vì hạnh 

hạnh phúc, thương tưởng họ”. 

Nhưng một số đệ tử không lắng nghe, không an trú tâm vào 

chánh trí, hành động ngược lại lời dạy của Đạo sư: vị đạo 

sư không hoan hỷ, nhưng không dao động, vẫn chánh niệm, 


471 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


tính giác. 

3.2. “Thuyết pháp...; (như trên)”: một số đệ tử lắng nghe, 

an trú tâm vào chánh trí, không hành động ngược lại lời dạy 

của Đạo sư; một số thì không...: tại đây, Như Lai không 
hoan hỷ, không không hoan hỷ, đoạn bỏ cả hai và Như Lai 
trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 

3.3. “Đạo sư thuyết pháp... (như trên)”: các đệ tử lắng 

nghe, an trú tâm vào chánh trí, không đi ngược lại lời dạy 

của Đạo sư: tại đây, Như Lai hoan hỷ nhưng không dao 
động, vẫn chánh niệm, tỉnh giác. 
Trên đây là ba niệm xứ của bậc Thánh. 

4. Ý nghĩa lời dạy: ““lrong các vị sư huấn luyện, vị Thánh 
trên được gọi là vị Vô Thượng Điều Ngự Sư, điều phục hạng 
người đáng được điều phục”: Như Lai dẫn dắt các đệ tử thực 
hành đi khắp tám hướng: 

4.1. Hướng có sắc, thấy các sắc pháp (giác tỉnh). 

4.2. Hướng không có tưởng đến nội sắc, giác tỉnh, xả ly 

thấy các ngoại sắc (không hướng tâm an trú vào bốn Sắc 

định). 

4.3. Hướng nghĩ đến thanh tịnh, chú tâm (an trú tâm vào 

bốn Sắc định). 

4.4. Hướng an trú Hư không vô biên xứ. 

4.5. Hướng an trú Thức vô biên xứ. 

4.6. Hướng an trú Vô sở hữu xứ. 

4.7. Hướng an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

4.8. Hướng an trú Diệt thọ tưởng định. 

HI. BÀN THÊM 

1. Bản kinh 137 cho người học pháp biết có hai dòng cảm 
thọ chính: một dòng thế gian, thuộc vật chất; một dòng xuất 
ly do giác tỉnh các cảm thọ, các pháp hữu vi (các trần) là vô 
thường, khổ, biến hoại rất thanh khiết, thanh thoát. Đặc biệt cảm 
thọ ưu của thế gian thì khổ đau, thất vọng; nhưng cảm thọ ưu 


42 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


của xuất ly là một sức mạnh tâm lý để buông xả tất cả tham 
trước hướng thăng về giải thoát vô thượng. 


2. Về niềm hoan hỷ, hay không hoan hỷ của Thế Tôn thì 
khác, hoàn toàn chánh niệm, tỉnh giác vì đã đoạn tận tham ái, 
chấp thủ, hoàn toàn đoạn tận lậu hoặc. Thế giới của Như Lai có 
lạc ở ngoài cảm thọ, ở ngoài thọ uấn. 


3. Chỉ có Thế Tôn, Bậc Đạo sư Vô thượng mới có khả 
năng để dẫn dắt các hàng đệ tử đi ra khỏi các khổ thọ, lạc thọ, 
ưu thọ, hỷ thọ, và xả thọ, để đi vào Diệt thọ tưởng định, đi vào 
Chánh trí giải thoát. 

4. Từ bản kinh này, người học pháp và hành pháp thấy rõ 
lộ trình tu tập giải thoát, thành tựu phạm hạnh có thể được hiểu 
một cách khác nữa rằng: đó là lộ trình đi ra ngoài ngoại thọ để 
đi vào nội thọ (của các sắc định) và đi ra khỏi các cảm thọ (cả 
nội thọ và ngoại thọ), nghĩa là đi ra khỏi cả xả thọ để vào cảnh 
giới tịch tĩnh, an nhiên của chánh trí tuệ, chánh giải thoát, Niết 
bàn (tịnh lạc của Niết bàn). 


-oo0oo- 


473 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 138 


Kinh TỎNG THUYÉT và BIỆT THUYẾT 
(Uddesavibhangasuttam) 


- Discourse on an Exposifion and Analysis - 
I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


(Các từ ngữ quen thuộc) 


II. NỘI DUNG KINH TỎNG THUYẾT VÀ BIỆT THUYẾT 
(tại tịnh xá Cấp Cô Độc...) 


1. Nội dung phần Tổng thuyết (dạy tổng quát, tóm tắt), Thế 
Tôn dạy rằng: 


“Này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo cần quán sát các pháp một 
cách như thế nào để thức của vị ấy đối với ngoại trần không 
tán loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị 
chấp thủ quấy rối. Này các tỷ kheo, nếu thức đối với ngoại trần 
không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, 
không bị chấp thủ quấy rối, sẽ không có tập khởi, sinh khởi của 
khổ về sinh, già, bệnh, chết trong tương lai”. 


2. Phần Biệt thuyết (cắt nghĩa giải thích, giảng rộng) của 
Tôn giả Kaccãna: 

2.1. Đối với ngoại trần, thức không bị tán loạn, tản rộng: 
mắt đối với sắc, tai đối với âm thanh...., ý đối với pháp: 
khi các căn tiếp xúc với các trần mà thức không truy cầu 
sắc tướng, không truy cầu vị ngọt của sắc tướng (thanh,..., 
pháp tướng), không bị cột chặt bởi sắc tướng (...), không bị 
triền phược bởi kiết sử vị của sắc tướng (...), thì như vậy 
đối với ngoại trần thức không bị tán loạn, không bị tản rộng 
(nếu thức truy cầu..., thì thức sẽ tán loạn, tản rộng). 

2.2. Tâm không trú trước nội trần: nếu thức của hành giả 
không truy cầu vị ngọt của hỷ lạc, của sơ định, nhị định, 
tam định, tứ định, không bị cột chặt bởi vị ngọt của các 
định ấy, không bị triền phược bởi kiết sử vị của các định 


4“ 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


(nội trân), thì như vậy là tâm không trú trước nội trân (nêu 
truy câu... thì tâm trú trước nội trân). 


2.3. Không bị chấp thủ quấy rối: nếu hành giả không xem 
sắc (thanh, hương, vị, xúc, pháp) là tự ngã, hay tự ngã là có 
sắc (...); hay thấy sắc có trong tự ngã(...), tự ngã có trong 
sắc (...) thì khi sắc (...) biến hoại, vô thường, thức của 
hành giả không bị biến chuyển theo vô thường, biến hoại ấy, 
nên các pháp quấy rối tâm không khởi lên và không tồn tại. 
(Nếu xem sắc,..., là tự ngã...thì pháp quấy rối tâm sẽ khởi 
lên và tồn tại). 


2.4. Thế Tôn xác nhận lời giảng rộng của Tôn giả Kaccãna 
là đúng pháp, Tôn giả là bậc Hiền giả, là bậc Đại tuệ. 


HIL BÀN THÊM 


I. Đoạn kinh tóm tắt rất ngắn mà Thế Tôn dạy đầu kinh 
138 này là một pháp tu, một công phu, một lộ trình đủ để đoạn 
tận khô. 


Đề đoạn tận khổ, hành giả chỉ cần đoạn tận tham ái, đoạn 
tận chấp thủ. Nếu hành giả nhiếp phục và đoạn tận tham ái với 
ngoại trần và nội trần là hành giả đã tự mình đoạn tận chấp thủ, 
đoạn tận khổ vậy. 

Với hành giả có đầy đủ tuệ, đủ giác tỉnh thấy rõ các căn, 
các trần, các thức là đầy mộng mỊị, thì chỉ thực hành công phu 
theo đối tâm giác tỉnh, không truy cầu vị ngọt của các ngoại 
trần, nội trần là đủ; thời gian hành thuần thục sẽ đạt đến đích 
thành tựu mục tiêu phạm hạnh. 


2. Với những hành giả chưa hiểu rõ lời dạy tóm tắt của 
Thế Tôn, phải cần đến phần giảng rộng của Tôn giả Kaccãna thì 
như thế tuệ có phần còn yếu, công phu thực hiện pháp hành giới 
thiệu trong kinh 138 này sẽ nhiều hơn. Nếu sau khi nắm rõ ý 
nghĩa kinh mà giác tỉnh mạnh vỀ sự mộng mị, biến diệt của các 
nỘI, ngoại trần thì cơ duyên thành tựu mục tiêu phạm hạnh cũng 
hiện ra rõ ở phía trước, trước mắt. 


475 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Pháp hành này bản chất là ròng thiền quán vậy 


-oo0oo- 


4%6 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 139 
Kinh VÔ TRÁNH PHÂN BIỆT 
(Aranavibhañgasuttam) 


- Discourse on the Analysis of the Undefiled - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc) 
H. NỘI DUNG KINH VÔ TRÁNH PHÂN BIỆT 
1. Cũng tại tịnh xá Cấp Cô Độc, Thắng Lâm, thành Xá Vệ, 
Thế Tôn dạy kinh này với hai phần pháp: Hữu tránh (nên từ bỏ) 
và Vô tránh (nên thực hiện). Hai phần này gồm có 6 điểm giáo 
lý chính yếu đã được Thế Tôn cắt nghĩa. 
2. Hữu tránh và Vô tránh pháp: 
2.1. Nội dung lời dạy căn bản, tóm lược là: 
- Đừng hành trì dục lạc, hạ liệt, phảm phu, không xứng bậc 
Thánh, không liên hệ mục đích. 
- Đừng hành trì tự kỷ, khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc 
Thánh, không liên hệ mục đích. 
- Thực hiện Trung đạo, đã được Như Lai giác ngộ, dẫn đến 
tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, giác ngộ Niết 
bàn. 
2.2. Sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ trích, không 
tán thán, không chỉ trích, chỉ nên thuyết pháp. 
2.3. Nên biết phán xét về lạc. Sau khi biết phán xét về lạc, 
nên chú tâm vào nội lạc. 
2.4. Không nên nói lên điều bí mật. Không nên nói điều 
mếch lòng giáp mặt. Nên nói từ từ. Đừng cố chấp địa 
phương ngữ; đừng đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. 


Kết thúc bản kinh, Thế Tôn dạy: “Tôn giả Tu Bồ Đề 


477 


4/8 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


(Subhiti) đã hành Vô tránh pháp này”. 
Tại nơi khác Thế Tôn dạy: Tôn giả là đệ nhất Vô tránh. 
3. Phần cắt nghĩa Hữu tránh và Vô tránh pháp: 


3.1. - Phảm lạc gì liên hệ đến dục, hạ liệt,..., không liên hệ 
mục đích, mà đam mê nó: pháp này là có đau khổ, có phiền 
não, có ưu khổ, có nhiệt não, thuộc tà đạo. 


- Phảm lạc gì liên hệ đến dục, loại hỷ hạ liệt,..., không liên 
hệ mục đích, mà không đam mê nó: pháp này không có đau 
khổ, không có phiền não, không có ưu khổ, không có nhiệt 
não, thuộc chánh đạo. 


- Phàm hành trì tự kỷ khổ hạnh nào, khổ đau, không xứng 
bậc Thánh, không liên hệ mục đích: pháp này là có đau khổ, 
có phiền não, có ưu khổ, có nhiệt não, thuộc tà đạo. 


- Phàm không hành trì khổ hạnh nào,... (như trên), pháp này 
thuộc chánh đạo. 


- Thực hiện “Irung đạo” là thực hiện Bát Thánh đạo. 


3.2. - Lời chỉ trích có nội dung như sau: “những ai tìm thấy 
dục liên hệ với dục, nhưng đam mê loại hỷ lạc hạ liệt,..., 
thuộc tà đạo”. 


- Lời tán thán nội dung như sau: “những ai tìm thấy lạc liên 
hệ với dục, nhưng không đam mê loại hỷ lạc hạ liệt, phàm 
phu, ..., /uộc chánh đạo”. 


- Lời chỉ trích về khỗ hạnh có nội dung như sau: “những ai 
đam mê hành trì khổ hạnh, đau khổ, ..., /zóc về tà đạo” 


- Lời tán thán về khô hạnh có nội dung như sau: “những ai 
không đam mê hành trì khổ hạnh, đau khổ, ..., /huộc chánh 


”» 


đạo”. 


- Lời chỉ trích người chưa đoạn tận kiệt sử như sau: “những 
ai chưa đoạn tận hữu kiệt sử, tât cả những vị ây đêu có đau 
khô, có phiên não, ưu não, nhiệt não, /huộc tà đạo”. 


- Lời tán thản người đoạn tận kiệt sử như sau: “những ai đã 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


đoạn tận kiết sử, tất cả những vị ấy không có đau khổ,..., 
thuộc chánh đạo”. 


* Không có chỉ trích, không có tán thán, nhưng có thuyết 
pháp: không phát biểu theo cách chỉ trích và tán thán nêu 
trên, mà phát biểu răng: 


- “Sự đam mê dục lạc hạ liệt,.., là một pháp có đau 
khổ,..., /uộc tà đạo”. 


- “Không đam mê dục lạc hạ liệt,..., là một pháp không đau 
khổ,..., /huộc chánh đạo”. 


(Tương tự đối với sự tự hành trì khổ hạnh, đau khổ). 

- “Khi hữu kiết sử chưa đoạn tận, hữu chưa đoạn tận”. 
- “Khi hữu kiết sử được đoạn tận, hữu được đoạn tận”. 
4. Nên chú tâm và nội lạc (giảng rộng): 


- Hỷ khởi lên từ ngũ dục lạc, đó là uế lạc, dục lạc, phàm 
phu lạc, ... không nên thực hành. 


- Nên thực hành hỷ lạc qua tứ Sắc định (đã trình bày trong 
nhiều kinh). 

5. Về lời bí mật... 

- Lời bí mật: hư vọng, không liên hệ mục đích: nếu có thể, 
chớ nói! 

- Lời bí mật: thực, không liên hệ mục đích: cố đừng nói 
lên. 

- Lời bí mật: thực, liên hệ mục đích: nên chọn thời điểm 
để nói (đúng thời). 

- Lời mếch lòng: giáp mặt, hư vọng, không thực, không 
liên hệ mục đích: nếu có thể, chớ nói. 

- Lời mếch lòng: giáp mặt, thực, không liên hệ mục đích: 
có chớ nói lên. 

- Lời mếch lòng giáp mặt, thực, liên hệ mục đích: nên biết 


nói lên đúng thời. 


479 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


- Nói từ từ để thân, tâm đỡ mệt mỏi, đỡ tôn hại cô họng. 


- Đừng chấp thủ địa phương ngữ: đừng cố chấp, mà cần giải 
thích rõ ý muốn nói — “các vị ấy y cứ như thế này, giải 
thích là như vậy”. 


HIL BÀN THÊM 


1. Lời dạy “Tổng thuyết” về kinh Vô tránh rất ngắn nhưng 
rất hàm súc: Vừa giới thiệu kỹ thuật hành trì giải thoát là Trung 
đạo, Bát chánh đạo, tránh xa hai cực đoan; vừa giới thiệu /hái 
độ hoàng pháp, giáo dục của con người tu sĩ Phật giáo là 
“không tán thán, không chỉ trích mà chỉ thuyết pháp” rất hiền 
triết; vừa chỉ hướng sống giải thoát “hướng nội” (an trú nội 
lạc); vừa xiễn dương thái độ ứng xử thiện xảo, lịch sự, tế nhị và 
tôn trọng người đối thoại qua lời dạy: “Không nên nêu lên lời 
bí mật; không nên nói lên điều mếch lòng; không chấp thủ địa 
phương ngữ; không tách xa ngôn ngữ thường dùng; và nên nói 
từ từ, hòa nhã”. 

2. Đặc biệt, thật là đặc biệt, về thái độ “thuyết pháp” được 
trình bày rất khoa học và trí tuệ: phương pháp nghiên cứu cấp 
cao ngành đại học ngày nay vẫn xem là cách trình bày, phát 
biểu tốt đẹp nhất. Hãy lặp lại hai cách nói mà Thế Tôn dạy nên 
tránh và cách nói nên làm thì thấy hiển nhiên: 

* Nên tránh phát biểu: 

- “Những ai chưa đoạn tận hữu kiết sử, tất cả những vị ây 

đều có đau khổ, có phiền não, có ưu khổ, có nhiệt não, 

thuộc tà đạo”. 

- “Những ai đã đoạn tận hữu kiết sử, tất cả những vị ấy 

không có đau khổ, không có phiền não, ưu não, không có 

nhiệt não, thuộc chánh đạo”. 
* Nên thuyết: 
- “Khi hữu kiết sử chưa đoạn tận, hữu chưa đoạn tận”. 


- “Khi hữu kiêt sử được đoạn tận, hữu được đoạn tận”. 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Nghe cách phát biểu rất là trí thức, rất là giáo dục, và rất 
dễ được chấp nhận. 


-oo0oo- 


481 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 140 


Kinh GIỚI PHÂN BIỆT 
(Dhãtuvibhangasuttam) 


- Discourse On The Analysis Of The Elements - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc) 
H. NỘI DUNG KINH GIỚI PHÂN BIỆT 


I. Bản kinh 140 này đang thuật lại thời kinh xảy ra trên 
đường du hành của Thế Tôn, mà không phải tại một tịnh xá 
hay một trú xứ; Ngài đang du hành trong xứ Ma Kiệt Đà 
(Magadha) trên đường đến Vương Xá; giữa đường đêm xuống, 
Ngài vào xin người thợ gốm Bahggava trú qua đem tại xưởng 
gốm (có lẽ Ngài du hành một mình và hẳn nhiên là vào lúc tuôi 
của Ngài ở độ “trung tuần”, chưa có thị giả theo hầu). Bấy giờ, 
trong xưởng gốm đã có mặt một thanh niên du sĩ Pukkusati đang 
trú qua đêm như Ngài. Thời pháp “Giới Phân Biệt” xảy ra tại 
đây. 

2. Phần “tổng thuyết” của bài kinh — kinh thường được Thế 
Tôn trình bày theo phương pháp “diễn dịch” - là như sau: 


“Này Tỷ kheo (chỉ Pukkusatl), con người có 6 giới, 6 xúc 
xứ, I8 ý hành, 4 thắng xứ; khi được an trú, vọng tưởng không 
có hiện hữu. Khi vọng tưởng không có hiện hữu, người ấy được 
gọi là VỊ Hiền trí tịch tịnh. Chớ có buông lung trí tuệ, hãy hộ trì 
chân đề, hãy tu tập sự từ bỏ, và thực hiện tịch tịnh. Đây là tổng 
thuyết 6 giới phân biệt”. 

3. Phần giảng rộng: 
- Sáu giới: địa, thủy, hỏa , phong, không và thức giới. 
- Sáu xúc xứ: nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân và ý xúc. 


- Mười tám ý hành: mỗi xúc trên có ba thọ: hỷ, ưu, xả; như 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


vậy có 18 thọ; giữ ý không chạy theo, không đắm trước 18 
thọ ý, gọi là 18 ý hành. 


- Bốn thắng xứ: Tuệ thắng xứ, Đế (tuệ) thắng xứ, Từ bỏ 
thắng xứ và Tịch tịnh thắng xứ. 

Chớ buông lung trí tuệ...: 

- Sáu giới trên gồm có phần nội giới và ngoại giới, là toàn 
thể con người và thế giới. Đối với tất cả hiện hữu ấy, cần 
quan sát như thật với chánh trí tuệ rằng: “Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
là tự ngã của tôi” để tâm yếm ly, từ bỏ 6 giới, từ bỏ các 
cảm thọ, không suy tưởng đến hữu hay phi hữu; do không 
suy tưởng đến hữu hay phi hữu, vị ấy không chấp thủ một 
vật gì ở đời, vị ấy chứng Niết Bàn, tuệ tri “sanh đã tận, 
phạm hạnh đã thành... ”. 


- Thành tựu như vậy là thành tựu với tối thắng, tuệ thắng 
xứ này. Sự giải thoát của vị ấy là an trú vào Chân đế, thành 
tựu với tối thắng xứ thắng để này. 


- Từ thành tựu này, đoạn tận tât cả “sanh y”, thành tựu tôi 
thăng tuệ xả bỏ xứ này. 

- Thực hiện tịch tĩnh: 

Các tưởng “Tôi là”, “Tôi là cái này”, “Tôi sẽ là”, “Tôi sẽ 
không là”, “Tôi sẽ có sắc”, “lôi sẽ không có sắc”, “Tôi sẽ 


„” 6€ 


có tưởng”, “Tôi sẽ không tưởng”... là các vọng tưởng. 


- Vọng tưởng là bệnh, là cục bướu, là mũi tên — Tỷ kheo 
vượt khỏi các vọng tưởng đó là vị “hiền trí tịch tịnh” vậy. 


4. Sau thời pháp, PukkusatiI mới nhận ra vị đang nói pháp — 
Đức Thế Tôn không tuyên bố lý lịch của Thế Tôn - là Thế Tôn, 
liền đảnh lễ xin sám hối vì đã nói chuyện (xưng hô) như người 
bạn; và xin xuất gia làm đệ tử của Thế Tôn. Trên đường sắm y 
bát, Pukkusati bị bò điên húc chết. Thế Tôn dạy Pukkusati đã 
đắc A na hàm ngay sau thời pháp và đã nhập Niết bàn ngay tại 
chỗ bò húc. 


483 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


HIL BÀN THÊM 


I. Hình ảnh Đức Thế Tôn du hành một mình, không lên 
tiếng cho ai biết; trú qua đêm tại một xưởng gốm, lấy cỏ khô 
trải làm chỗ ngồi, ngồi thiền qua quá nửa đêm (gần hết đêm); 
nói chuyện thân mật với du sĩ Pukkusati rất thân mật mà không 
để lộ lai lịch thật vô cùng dung dị, giản dị, bình đị! Ôi, dung dị 
thay Đắng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác! — Một bài học 
để đời, để muôn đời, cho Tỷ kheo trong các thời đại. 


2. Thế Tôn xin phép và được sự đồng ý của chủ xưởng 
gốm mới vào nghỉ; trước khi vào còn hỏi xin sự đồng ý của 
du sĩ Pukkusatl, người đã dừng nghỉ trước Ngài. Thật là khiêm 
tốn và thật là lịch sự của Đắng Toàn giác, Thế Tôn Gotama vô 
thượng! 

3. Thời pháp giới thiệu 6 giới, các xúc xứ, các ý hành, 
các thắng xứ là một lộ trình thiền quán, rất trí, nhờ đó mà 
Pukkusati, du sĩ trẻ tuổi, giác ngộ, đắc A na hàm ngay tại chỗ. 


4. Pháp đoạn trừ tất cả vọng tưởng “Tôi là”...“Tôi sẽ 
là”, v.v... để an trú tâm bất động tịch tĩnh đi vào Niết bàn, vô 
thượng trí tuệ thắng xứ rõ là nội dung đã được toàn tạng Bát 
nhã triển khai về sau, đã được kinh Kim Cang lặp lại: “đoạn trừ 
§ ngã tưởng” (ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giả, pháp, phi pháp, 
tưởng và phi tưởng) qua công phu hàng phục vọng tâm và an trú 
chân tâm mà Tôn giả Tu Bồ Đề (Subhùti) đã bạch hỏi Thế Tôn 
“Vân hà an trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm?”. 


5. Sự kiện Pukkusati bị bò điên húc chết xảy đến trong 
bản kinh khiến người đọc, qua thái độ của Thế Tôn và Tôn giả 
Pukkusati, cảm thấy như nhìn mây bay, hoa nở. Pháp là như thế! 
Sự việc như thế thì được ghi nhận như thế! Thế thôi! 

Khi mà tất cả vọng tưởng bị dập tắt ở người hiền trí thì 
xưởng gốm với đống cỏ khô, bò húc, mây bay, hoa nở... đều 
là thực tại, là dòng chảy của thực tại như thực, sao phải băn 
khoăn? Và lấy gì để băn khoăn? 


Người đọc, trong một hình dung cảm xúc có thể nghe 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


tiếng bò húc như là tiếng nhạc trời vọng lại; hay nghe ở đó có 
mặt của một sức mạnh rung động, chứng động hơn cả trái bom 
nguyên tử nỗ ở Hiroshima và Nagasaki. Hoặc một cách khiêm 
tốn, nghe về sự kiện “bò húc” ây như là tiếng thét mạnh nhất 
của ngài Lâm Tết 


-oo0oo- 


485 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


BÀI KINH SỐ 141 
Kinh PHÂN BIỆT VẺ SỰ THẬT 
(Saccavibhangacittasuttam) 


- Discourse on the Analysis of the Truths - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc) 
II. NỘI DUNG KINH PHÂN BIỆT VÈẺ SỰ THẬT 


I. Lúc Thế Tôn, thời gian lâu xa sau ngày giác ngộ, sau 
ngày Sơ chuyển Pháp Luân, đang trú ở vườn Nai, Ba La Nại 
(Bãraiasï) Thế Tôn, lần thứ hai nói lại Tứ Thánh để rất tổng 
quát và để Tôn giả Sariputta đi vào phân biệt Tứ Thánh Đế cho 
chúng Tỷ kheo. 


2. Tôn giả Sariputta được Thế Tôn xem là sanh mẫu của 
chúng Tỷ kheo, giáo hóa chúng Tỷ kheo cho đến quả Dự lưu 
— Tôn giả Moggallana như là nhũ mẫu giáo dục chúng Tỷ kheo 
cho đến tối thượng trí tuệ, trình bày chi tiết Tứ Thánh Đế với 
những định nghĩa mẫu mực: 

2.1. Khổ thánh để: Sinh khổ, lão, bệnh, tử khổ, sầu, bi, khổ, 

ưu não là khổ; cầu không được là khổ. Tóm lại năm thủ uẫn 

là khổ (không để cập đến khổ: “oán tắng hội" và “ái biệt 
ly”). 

2.2. Tập thánh đế: “Sự tham ái đưa đến tái sinh, câu hữu 

với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, như dục ái, 

hữu ái, vô hữu ái”. 

2.3. Diệt thánh để: “sự diệt tận không còn luyến tiếc tham 

ái ấy, sự xả ly, sự khí xả, sự giải thoát, vô nhiễm tham ái 

ây”. 

2.4. Đạo thánh đế: đó là Bát Thánh đạo... 

- Chánh tri kiến: tri kiến về Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


- Chánh tư duy: tư duy về ly dục, vô sân, bất hại (các phần 
tiếp như đã được trình bày). 


- Chánh tinh tấn: là Tứ Chánh Cần... 

- Chánh niệm: là Tứ Niệm Xứ... 

- Chánh định: là Tứ Sắc định... 

HI. BÀN THÊM 

1. Qua bản kinh này, vào thời điểm này, Thế Tôn đã gián 
tiếp xác nhận trong Giáo hội của Thế Tôn, Tôn giả Xá-Lợi-Phất 
và Mục Kiền Liên có thể chuyên vận pháp luân, sau Thế Tôn. 

2. Đặc biệt phần Khổ đế, Tôn giả Xá-Lợi-Phất không đề 
cập đến “ái biệt ly khổ” và “oán tăng hội khổ” nhưng trình bày 
thêm phần sâu, bi, khổ, ưu não là khổ. 

- Về Chánh kiến, Tôn giả trình bày là tri kiến về Tứ đề. 

- Về Chánh tỉnh tấn, Tôn giả trình bày nội dung của Tứ 

Chánh Cần. 

- Về Chánh niệm, Tôn giả trình bày nội dung của Tứ niệm 

Xứ. 

- Về Chánh định: Tôn giả giới thiệu nội dung chứng đắc Tứ 

Sắc định. 

Tôn giả chỉ trình bày một cách rất khái quát (hay kinh chỉ 
kiết tập các nét khái quát của thời pháp?). 

3. Đối với Tứ Thánh Đế, phần thi thiết, mở rộng, hiển lộ 
đã được trình bày trong nhiều kinh khác. Thực tế, trong kinh 
Dấu Chân Voi hay Đại Tứ Thập là cho thấy Tứ Thánh Đế bao 
hàm toàn bộ giáo lý Phật giáo rồi vậy. 


-oo0oo- 


487 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 142 


Kinh PHÂN BIỆT CÚNG DƯỜNG 
(Dakkhinavibhangasuttam) 


- Discourse on the Analysis of Offerings - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc) 


H. NỘI DUNG KINH PHÂN BIỆT CÚNG DƯỜNG 


1. Lúc Thế Tôn đang trú ở Ca Tỳ La Vệ (Kapilavatthu), 
giữa dòng họ Sakka, bà MahapaJapati Gotami, NI trưởng của 
Giáo hội Ni, có lẽ bây giờ bà đã đắc thánh quả Dự Lưu nhưng 
chưa xuất gia, vì bà còn có máy đệt và dệt y dâng Thế Tôn (vốn 
trong Ni chúng không làm công việc này), đến yết kiến Thế Tôn 
và dâng cúng đôi y vàng vốn tự tay dệt và cắt may. Thế Tôn 
dạy bà nên cúng dường Tăng chúng. 

Bà Gotami ba lần thỉnh cầu, Thế Tôn ba lần dạy nên cúng 
dường Tăng chúng thì Thế Tôn sẽ được cung kính và cả Tăng 
chúng cũng vậy. 

Thấy thế, Tôn giả Ananda bạch trình Thế Tôn về công ơn 
dưỡng dục Thế Tôn của bà và cầu xin Thế Tôn hoan hỷ nạp thọ. 
Nhân đây, Thế Tôn (yên lặng từ chối) mới giảng bài kinh Phân 
Biệt Cúng Dường. 

2. Có 14 loại cúng dường phân biệt theo hạng người nhận: 

- Như Lai. 

- Bích chi phật, 

- A la hán quả, 

- A la hán đạo, 

- A na hảm quả, 


- A na hàm đạo, 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


- Tư đà hàm quả, 

- Tư đà hàm đạo, 

- Tu đà hoàn quả, 

- Tu đà hoàn đạo, 

- Các vị đã ly tham các dục (sơ định, ..., tứ định), 

- Các vị trì giới, trì luật, 

- Các phàm phu theo ác giới, 

- Các loài bảng sanh. 

Công đức bố thí cho hàng thứ 14 nếu được trăm phần 
thì bô thí cúng dường hàng 13 được 1000 phân, hàng 12 được 
100000 phân, ..., cúng dường hàng thứ 10 đã có công đức vô 
lượng, huông nữa... 

3. Thế Tôn dạy tiếp: “cúng dường cá nhân, phước đức 
không băng cúng dường tập thê”. 

Có 7 loại cúng dường Tăng chúng (phước đức nhiều kế từ 
1 đên thứ 7): 

- Tăng chúng và Ni chúng (đủ mặt) dưới sự hướng dẫn của 

Thê Tôn. 

- Tăng chúng và Ni chúng sau khi Thế Tôn nhập diệt. 

- Cúng dường chúng Tỷ kheo. 

- Cúng dường chúng Tỷ kheo Ñi, 

- Cúng dường một nhóm Tăng, Ni (chọn lựa). 

- Cúng dường chỉ một nhóm Tăng (chọn lựa). 

- Cúng dường chỉ một nhóm Ni (chọn lựa). 

Tại đây, Thế Tôn đã dự đoán trong tương lai sẽ có các tu sĩ 
ác giới, những người “chỉ có cả sa và đâu tròn” 

HI. BÀN THÊM 

I. Về sự kiện Thế Tôn khuyên bà Gotami nên khởi tâm 
cúng dường Tăng chúng, bây giờ Ni chúng chưa được thành lập, 
đê được phước báo nhiêu hơn. Đây là điêm vừa đúng pháp cúng 
dường, vừa rât tê nhị: 


489 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


- Bà Gotami là mẹ, nếu chỉ nghĩ đến một mình Thế Tôn thì 
các Tỷ kheo trẻ và ngoại đạo sẽ khởi tưởng không tốt. 


- Nếu nhận sự cúng dường ấy, bà Gotami sẽ mất dịp cúng 
dường Tăng chúng để được phước báo lớn hơn, ý nghĩa hơn 
và kết duyên để sau có thể cầu xin xuất gia. 

- Thế Tôn làm gương để các Tăng trẻ khác khỏi bị ràng 
buộc tình cảm gia đình về sau (“Cát ái từ sở thân”). 

- Nhân dịp bà Gotami cúng dường, Thế Tôn từ chối để dạy 
pháp cúng dường hướng về tập thể Tăng già sẽ đem lại 
nhiều lợi ích, nhiều cơ hội cho chúng Tăng và cơ hội để 
phát huy Tăng già, phát huy chánh pháp. 


2. Theo thứ tự phước báo cúng dường, ta có thể tóm tắt 


trong mấy điểm chính sau đây: 


40 


- AI nghĩ và phục vụ đạo pháp (Tăng già hay Tăng và NI 
bộ) thì phước báo lớn nhất. 

- Cúng dường Thế Tôn đắng toàn giác là có phước báo lớn 
nhất: ở đây đề cao mục tiêu giải thoát tối hậu. 


- Cúng dường các Thánh Vô học và Hữu học là có phước 
đức bất khả tư nghị: ở đây gián tiếp tán thán tuệ uấn là 
công đức vô lượng (như về sau các kinh Đại thừa ca ngợi 
bố thí pháp “tuệ” là vô thượng). 

- Cúng dường các vị ly dục là tán thán Định uân. 

- Cúng đường các vị trì giới là tán thán, đề cao giá trị của 
Giới uẫn. 

- Sau đó, mới đến công đức cúng dường, bố thí những 
người phàm phu. 

- Sau hết là các hữu tình nặng nghiệp khác. 

3. Cúng dường thanh tịnh: 

- Thanh tịnh của người cho. 


- Thanh tịnh của người nhận. 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


- Không thanh tịnh cả người cho và nhận (cả hai đều ác 

giới). 

- Thanh tịnh cả hai (tịnh giớ!). 

Về các chi tiết về phước báo cúng dường nên xem các câu 
chuyện chư Thiên (Vimanavatthu), Tiểu Bộ kinh. 


491 


42 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


PHẢN V 
(Từ Kinh số 143 đến Kinh số 152) 


Phân Lục xứ 


493 


4 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 143 
KINH GIÁO GIỚI CÁP CÔ ĐỘC 
(Anäthapindikovädasuttam) 


- Discourse on an Exhoration to Anäthapindika - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc). 
II NỘI DUNG KINH 143 

I. Lúc Thế Tôn đang trú ở tịnh xá Cấp Cô Độc, Thắng 
Lâm, thánh Xá Vệ (Sãvatthi), bấy giờ cư sĩ Cấp Cô Độc lâm 
bệnh rất nặng; cư sĩ sai người nhà đến thay mặt cư sĩ đảnh lễ 
dưới chân Thế Tôn và đến đảnh lễ dưới chân Tôn giả Sariputta 
và bạch xin Tôn giả đến trú xứ của cư sĩ Cấp Cô Độc, Tôn giả 
im lặng nhận lời đi đến thăm cư sĩ với Tôn giả Ananda. 


2. Sau khi thăm hỏi bệnh tình, Tôn giả Sariputta đã thuyết 
pháp cho cư sĩ, bao gồm các pháp: 


2.1. Nói rõ không chấp thủ 18 giới: cần học tập. 
2.2. Không chấp thủ sáu xúc: cần học tập. 
2.3. Không chấp thủ 18 thọ: cần học tập. 


2.4. Không chấp thủ 5 đại (địa, thủy, hỏa, phong và không 
đại): cần học tập. 


2.5. Không chấp thủ Ngũ Uẫn: cần học tập. 
2.6. Không chấp thủ tứ Không định: cần học tập. 


2.7. Không chấp thủ thế giới này, và các thế giới khác: cần 
học tập. 


2.8. Không châp thủ các sở kiên, sở văn, sở xúc, sở câu, sở 
tri: cân học tập. 


3. Cư sĩ Cấp Cô Độc giác ngộ, xúc động và khóc, tán thán 


495 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


là bài pháp lợi ích mà cư sĩ chưa từng nghe. Sau khi Tôn giả ra 
về không bao lâu, cư sĩ xả báo thân và liền sanh về Đâu Suất 
thiên (Tusita).. Ngay hôm đó, khi đêm gần mãn, Thiên tử Cấp 
Cô Độc xuất hiện trước Thế Tôn đảnh lễ và nói kệ tán thán Thế 
Tôn. Thế Tôn thuật lại câu chuyện Thiên tử Cấp Cô Độc cho 
chúng Tỷ kheo nghe. 


Bấy giờ Tôn giả Ananda bạch: “Cư sĩ Cấp Cô Độc có lòng 
tịnh tín bất động đối với Tôn giả Sariputta”. 
HI. BÀN THÊM 

1. Với công đức hộ trì Thế Tôn và Giáo hội của Thế Tôn, 
cư sĩ Cấp Cô Độc đã có lòng tịnh tín bất động đối với Thế Tôn 
và đối với Tôn giả Sariputta - nơi khác, cư sĩ đã xác nhận đắc 
Tu đà hoàn lúc sinh tiền - nhưng vẫn lâm bệnh nặng trước lúc 
mệnh chung: Không thể dựa vào cơn bệnh để nghi ngờ công đức 
hộ trì Chánh pháp và công đức tu tập giải thoát của cư sĩ: Ở 
đây, cần liên hệ với nhiều cơn đau nghiệt ngã của nhiều Đại Tôn 
giả đắc A la hán, với sự kiện Tôn giả Pukkusati (đắc A na hàm) 
bị bò điên húc, v.v... đề thấy rằng: chánh trí, chánh kiến, chân tu 
độc lập với cái bệnh, không bệnh trước lúc mệnh chung: có thân 
thì có thể có bệnh nặng ở bất cứ thời điểm nào trong đời sống. 
Vấn đề đáng quan tâm suy nghĩ là có giác tỉnh hay không giác 
tỉnh lúc mệnh chung. Có ý kiến ngộ nhận cho rằng bệnh như 
vậy là do ít tu, ít phúc, nghiệp nặng,... 


2. Thời pháp của Tôn giả Sariputta có tác dụng đánh thức 
trí tuệ, giác tỉnh của cư sĩ rời khỏi chấp thủ, tham ái hầu tạo 
một cận tử nghiệp tốt, giải thoát. 

Thực sự, sự hiện diện của Tôn giả Sariputta và Tôn giả 
Ananda đã đủ làm sống dậy đạo niệm và sự giác tỉnh một đời 
hộ trì Phật pháp của cư sĩ. Bấy giờ là lúc cư sĩ đến thấy nhất sự 
tan rã của ngũ uân và của các pháp hữu vi. Do thấy rõ sự tan rã 
đó, tâm lý tham ái, và giải thoát đến. 


-oo0oo- 


4% 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 144 
KINH GIÁO GIỚI CHANNA 


(Channa vadasuttam) 


- Discourse on an Exhortation to Channa - 


I. GIẢI THÍCH TỬ NGỮ 
(Các tử ngữ quen thuộc). 
H. NỘI DUNG KINH GIÁO GIỚI CHANNA 


1. Lúc Thế Tôn trú ở tịnh xá Trúc Lâm (Veluvana), thành 
Vương xá (Rajagaha), Tôn giả Channa, đã đoạn chấp thủ ngã, 
đang lâm trọng bệnh, rất đau đớn, Tôn giả muốn tự kết liễu 
mạng sống. 


Tôn giả Sariputta cùng Tôn giả Cunda đến thăm và khuyên 
Tôn giả Channa nhẫn nại chạy chữa thuốc thang (dược liệu), tiếp 
tục sống, nhưng Tôn giả Channa vẫn không thay đổi ý định kết 
liễu mạng sống. 


2. Tôn giả Sariputta mạo muội xin ý kiến cho phép Tôn giả 
Channa nêu lên một số câu hỏi xem Tôn giả Channa có nhìn 
vạn hữu: “Cái này không phải của ta, không phải là ta, không 
phải là tự ngã của ta” không? 


Tôn giả Channa xác nhận tự mình đã thấy như thế, đã thấy 
sự đoạn diệt trong 1§ giới, trong Sở kiến, sở văn, sở tri.... 

Tôn giả Sariputta liền tiếp lời giáo giới: 

“Do vậy, này hiền giả Channa, lời dạy này của Thế Tôn 
cần được tác ý: Ai có chấp trước là có dao động. Ai không 
chấp trước thì không dao động. Không dao động thì khinh an. 
Có khinh an thì không hy cầu; không hy cầu thì không khứ lai; 
không khứ lai thì không tử sinh; không tử sinh thì không có đời 
này, đời sau, không có giữa hai đời. Như vậy là đoạn tận khổ 


bài 


đau”. 


497 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


3. Sau khi từ giã Tôn giả Channa, Tôn giả Sariputta đã 
trình sự việc lên Thế Tôn. Thế Tôn dạy: Tôn giả Channa từ bỏ 
thân này, nhưng không chấp thủ thân khác; vì thế Channa không 
có phạm tội. 


HIL BÀN THÊM: 


1. Đối với vị Tỷ kheo, tự sát cũng phạm tội sát. Nhưng với 
tâm không chấp thủ ngã, thực sự không chấp thủ thân nào khác, 
không tham ái, tham trước một thân nào khác thì không phạm 
tội. Tôn giả Channa biết tự mình đã đoạn trừ chấp thủ ngã nên 
việc “đem đến con dao” là không phạm tội. 


Tại đây, ý nghĩa phạm tội, phạm trọng giới được xác định 
nếu tâm hiện hữu tham ái, chấp thủ. 


2. Có lẽ sau khi đặt các câu hỏi trắc nghiệm về sự 
thể chứng đoạn trừ chấp ngã của Tôn giả Channa, Tôn giả 
Sariputta biết rõ sự thật đó nên yên tâm không ngăn cản việc 
Tôn giả Channa đòi “đem đến con dao”. 

Sự việc trình lên Thế Tôn toàn bộ cuộc thăm viếng, đàm 
đạo với Tôn giả Channa và xin lời dạy của Thế Tôn là chỉ để 
cho Tăng chúng hiểu sự việc, và để trấn an các gia đình thân 
hữu đã từng hộ trì thân hữu Channa. 

Không còn tham ái, chấp thủ thì không còn sinh xứ, nghĩa 
là vào Niết bàn. Vì thế, Thế Tôn chỉ xác nhận sự không phạm 
“tội sát” của Tôn giả Channa mà không nói đến sinh xứ của Tôn 
giả. 


-oo0oo- 


4% 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 145 
KINH GIÁO GIỚI PHÚ LẦU NA 


(Punnovàdasuttam) 


- Discourse on an Exhortation to Punna - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc). 
H. NỘI DUNG KINH GIÁO GIỚI PHÚ LÂU NA 

I. Lúc Thế Tôn đang trú ở tịnh xá Cấp Cô Độc, Thắng 
Lâm, thành Xá Vệ (Savatthi), Tôn giả Phú Lâu Na đến hầu Thế 
Tôn cầu giáo giới trước khi Tôn giả rút vào sống tỉnh cần độc 
cư, nhàn tịnh. 

Thế Tôn dạy: “Có những sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả 
hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục hấp dẫn. Nếu Tỷ kheo hoan 
hỷ tán thưởng, chấp thủ và an trú trong ấy do vậy dục hỷ sanh; 
và này Punna, Ta nói rằng, từ sự tập khởi của dục hỷ, là sự tập 
khởi của khổ.” 

(Tương tự đối với các căn trần còn lại) 

Ngược lại, nếu không hoan hỷ, không chấp thủ thì dục hủy 
diệt. Ta nói rằng sự diệt tận dục hỷ là sự diệt tận đau khổ. 

2. Tôn giả Punna, sau lời giáo giới của Thế Tôn, sẽ đến ở 
xứ Sunaparanta. Thế Tôn dạy dân Sunaparanta rất hung bạo sẽ 
nhục mạ Tôn giả, Tôn giả sẽ như thế nào? 

- Thế nào là hiền thiện,....vì họ chưa đánh đập. 

- Nếu họ đánh đập? 

- Thế là còn hiền thiện...., vì họ chưa đâm bằng đao. 

- Nếu họ đâm bằng dao? 

- Thế là còn hiền thiện,..., vì họ chưa đoạt mệnh. 


- Nếu họ đoạt mệnh? 


499 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


- Bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như sau: “Có những đệ tử của 
Thế Tôn, ưu phiền và nhàm chán thân thể và sinh mạng đi 
tìm con dao (để tự sát). Nay ta khỏi đi tìm con dao ấy”. 

- Lành thay! Ông sẽ làm những gì ông nghĩ là hợp thời. 

3. Trú ở xứ Suraparanta một mùa mưa, Tôn giả Punna đã 
nhiếp độ được 500 nam cư sĩ và 500 nữ cư sĩ; sau đó, cũng 
trong mùa mưa ấy Tôn giả đắc “Tam minh” và mệnh chung, 
nhập Niết bàn tại đó. 

HI. BÀN THÊM 


I. Gương giác tỉnh và nhiệt tâm hoằng hóa của Tôn giả 
Punna là đáng đề người tu sĩ các đời sau học tập: Chỉ có sự 
giác tỉnh, không tham ái, không chấp thủ ngũ uẫn mới không 
ngại các gian nan, nguy hiểm trên đường hoằng pháp vì lợi ích 
lâu dài của số đông. 

2. Pháp tu thiền quán về ngũ uân, hay về 18 giới, 1§ xúc, 
gìn giữ 18 ý hành không để vướng mắc vào các cảm thọ hỷ, ưu, 
xả là dẫn đến sự tận trừ dục hỷ, tận trừ khổ đau. Rất đơn giản, 
nhưng rất rõ ràng, rất thực và rất trí tuệ! Nhờ đó mà chỉ qua 
một mùa mưa tinh cần thực hành, Tôn giả Punna đã đắc “Tam 
minh” và nhiếp độ đến 1000 người vốn có bản chất hung bạo 
(người dân Sunaparanta). 


3. Vấn đề giác tỉnh, nhàm chán thân thể và sinh mạng này 
không phải là sự biểu hiện tiêu cực của giáo lý, mà sự giác tỉnh 
ấy, hành giả mới có thể tích cực xả thân vì lợi tha. Tuy nhiên, ở 
đây một số đệ tử Đức Phật đã “lấy con dao” không phải vì yếm 
thế, mà là vì thấy, ở trường hợp của cá nhân họ, không cần đến 
thân thể và sinh mạng ấy nữa. Do vì họ không có tham ái, chấp 
thủ một thân khác, một đời sống khác nên họ không vi phạm 
“giới sát” (tự sát). 


-oo0oo- 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 146 
KINH GIÁO GIỚI NANDAKA 


(Nandakovadasuttam) 


- Discourse on an Exhortation to Nandaka - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc). 
H. NỘI DUNG KINH GIÁO GIỚI NANDAKA 


I. Cũng tại tịnh xá Cấp Cô Độc lúc Thế Tôn đang trú, Ni 
trưởng Mahapajapati Gotami hướng dẫn 500 Tỳ kheo ni đến yết 
kiến Thế Tôn xin được giáo giới (thuyết pháp). Bấy giờ các vị 
Tỷ kheo Thượng tọa thay phiên giáo giới các NI. 


2. Đến phiên Thượng tọa Nandaka, Thượng tọa mở ra một 
cuộc luận thuyết bằng cách đặt câu hỏi, nếu biết thì nói rằng: 
“Tôi biết”. 

Qua đó, Thượng tọa Nandaka giúp cho các Tỷ Kheo ni thấy 
rõ các căn, các trần, các thức, các uẩn là vô thường; cái gì vô 
thường thì sẽ đem lại khổ đau. Cái gì vô thường khổ đau thì 
không hợp lý để nói rằng: “Cái này là của tôi, là tôi, là tự ngã 
của tôi”... và giới thiệu pháp Thất giác chỉ... 

Thời pháp này đã giúp cho 500 vị Ni hoan hỷ nhưng hầu 
như chưa được hoàn toàn thỏa mãn. 

Thế Tôn lại dạy Tôn giả Nadaka nói lại thời pháp trên một 
lần nữa vào ngày tiếp theo. Sau thời pháp này, cả 500 vị Ni đều 
chứng đắc các Thánh quả. Người chứng thấp nhất là quả Dự 
lưu; tất cả đều rất hoan hỷ về thời pháp. 

II. BÀN THÊM 

1. Sau khi giác tỉnh các hữu vi là vô thường dẫn đến khổ 
đau, hành giả hành Niệm giác chị, y chỉ viễn ly, ly tham, đoạn 
diệt, hướng đến từ bỏ... Trạch pháp giác chỉ...;... Tinh tấn giác 


501 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


chị;... Hỷ...;.... Khinh an...;... Định...;.... Xả...; thì sẽ chứng ngay 
trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát; vô lậu tuệ giải thoát: Đây là 
pháp hành “Như lý tác ý” từ bước đi đầu tiên, đến bước đi cuối 
cùng. 


2. Đặc biệt ở đây là cùng một nội dung bài pháp, Tôn giả 
Nandaka nói đến hai lần và qua lần thứ hai, thì tác dụng thức 
tỉnh giải thoát mạnh mới đến với chư Ni: chỉ đến lần thứ hai 
người nghe mới nắm rõ sự thật, nắm rõ ý nghĩa; sau khi hiểu rõ, 
tâm ly tham, hoàn toàn ly tham mới khởi sinh. 

Bài kinh này vừa gián tiếp cắt nghĩa vì sao các đoạn kinh 
kiết tập thường hay lập lại ý: sự lập lại ý có tác dụng như thủy 
triều đập mạnh vào tâm thức, như đánh thức: hãy từ bỏ, hãy 
buông bỏ các pháp hữu vi mộng mỊ!!! 


-oo0oo- 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 147 


KINH NGẮN (KINH NHỎ): 
GIÁO GIỚI LA HẦU LA 


(CulaRàhulovàdasuttam) 


- Lesser Discourse on an Exhortation to Ràhula - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc). 
H. NỘI DUNG KINH GIÁO GIỚI LA HẦU LA 


I. Cũng tại thành Vương Xá (Rajagaha), Thắng Lâm, lúc 
Thế Tôn đang trú ở tịnh xá Cấp Cô Độc, Thế Tôn đã thấy đến 
thời điểm giúp Tôn giả Ràhula đoạn tận lậu hoặc. Sau khi khất 
thực, sau bữa ngọ, Thế Tôn bảo Tôn giả Ràhula đem tọa cụ 
theo hầu Thế Tôn vào rừng Andhavana để nghỉ ban ngày. Bấy 
giờ nhiều vị Thiên biết sắp đến thời điểm Thế Tôn giúp tôn giả 
Ràhula đoạn tận lậu hoặc, đã cùng đến rừng Andhavana. 

2. Tại Andhavana, Thế tôn đặt nhiều câu hỏi với Tôn giả 
Ràhula về 18 xứ là thường hay vô thường? Cái gì là vô thường 
là lạc hay khổ? Cái gì là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại có 
hợp lý chăng nhìn nhận cái ấy: “Cái này là của tôi,...” và Tôn 
giả đã trả lới đúng pháp tất cả các câu hỏi. 

3. Thế Tôn kết luận: “Này Ràhula, do thấy vậy, vị đa văn 
Thánh đệ tử yếm ly con mắt, yếm ly các sắt, yếm ly nhãn thức, 
nhãn xúc; do duyên nhãn xúc này được khởi lên thọ, tưởng, 
hành, thức. Vị ấy yếm ly các pháp khởi lên ấy. (Tương tự đối 
với tai...mũi...lưỡi...ý...thinh...hương... vỊ...xúc...pháp... ). 


Tôn giả Rahula đại hoan hỷ thọ lãnh lời dạy của Thế Tôn, 
tâm Tôn giả đoạn trừ tất cả các lậu hoặc không có chấp thủ. 
Và hàng ngàn chư Thiên nghe (theo) khởi lên Pháp nhãn ly 


trân, vô câu: “Phàm cái gì được khởi lên đêu được diệt tận”. 


503 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


HIL BÀN THÊM 


I. Thời kinh dành cho Tôn giả Rahula chuyên chở một 
nội dung rất cơ bản: Đó là sự hiện hữu của con người vả thế 
giới, đã được Thế Tôn dạy với hình thức luận đàm hay vấn đáp. 
Nội dung này hầu hết các Tôn giả đã nghe và đã hiểu. Nhưng 
lần này, lúc tâm thức Tôn giả Rahula với sự giác tịnh gần chín 
muôổi, giữa khung cảnh khoáng đạt và yên tĩnh của rừng núi 
Andhavana, lại được Thế Tôn thân hành giảng dạy, khai mở cho 
chính một mình Tôn giả Rahula. Sự kiện này khiến tâm lý Tôn 
giả đại hoan hỷ, khiến Tôn giả trong điều kiện tâm lý hân hoan 
thuận lợi, đã đại ngộ, đại giác và đại xả ly tham ái, chấp thủ, 
đoạn tận hết lậu hoặc. 


2. Ở đây, cũng thế, nội dung bản kinh đã được Tôn giả 
Rahula học và nghe nhiều lần rồi, nhưng đến lần này mới có 
đại tác dụng. Tu tập là sự nghe lại nhiều lần, hành lại nhiều lần 
và xả ly nhiều lần mới thuần thục tâm lý giải thoát. Tác ý “vô 
thường, khổ, không, vô ngã” của mọi hiện hữu, nếu được hành 
giả tác ý nhiều lần, tu tập nhiều ngày cũng sẽ (có hy vọng) dẫn 
đến cùng một kết quả giải thoát. 


3. Trong thời pháp này có hàng ngàn chư Thiên (ấn hình) 
cùng nghe và tất cả cùng đắc quả Dự lưu. 


Vậy chư Thiên đã nghe như Tôn giả Rahula nghe: nghe 
tiếng nói và khái niệm của con người? Hay có thần thông 
chuyển dịch ngôn ngữ con người thành ngôn ngữ chư Thiên? 
Hay là chính đại thần thông của Thế Tôn khiến phạm âm của 
Thế Tôn giúp các chúng hữu tình đều nghe được? 


Trên thực tế, vào nhiều tảng sáng, chư Thiên thường đến hầu 
Thế Tôn và tham vấn các đạo lý mà các đệ tử (con người) của Thế 
Tôn không biết đến, chỉ thấy hào quang mà thôi. Thế Tôn thường 
thuật lại nội dung của các cuộc đàm luận ẫy. Điều nảy nói lên 
rằng: Thế Tôn đã vận dụng định lực (thần thông) nghe rõ vả hiểu 
rõ ngôn ngữ của chư Thiên và giúp chư Thiên nghe và hiểu ngôn 
ngữ của Thế Tôn. Có một định gọi là: “Tri nhất thiết chúng sinh 
ngôn ngữ”, như đã được trình bày ở Trung Bộ Kinh I. 


5% 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 148 


KINH SÁU SÁU 
(Chachakkasuttam) 


- Discourse on the Sỉx Sixes - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc). 
H. NỘI DUNG KINH SÁU SÁU 


1. Cũng tại thành Vương Xá, Thắng LÂm, lúc Thế Tôn trú 
ở tịnh xá Cấp Cô Độc, Thế Tôn dạy các Tỷ kheo về kinh Sáu 
Sáu (sáu lần sáu). 


2. Sáu Sáu: “sáu” lần “sáu”. 

2.1. Sáu căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, 

2.2. Sáu trần: Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. 

2.3. Sáu thức: Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân vá ý thức. 

2.4. Sáu xúc: Nhãn xúc, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý xúc. 

2.5. Sáu thọ: Thọ do nhãn xúc sanh, nhĩ xúc..., tỷ..., thiệt... 

thân..., và thọ do ý xúc sanh. 

2.6. Sáu ái: Ái khởi lên từ nhãn thọ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và 

ái khởi lên từ pháp thọ. 

3. 36 pháp trên là do có sanh và có diệt đã được thấy rõ 
nên không thể xem là “tự ngã”, mà chúng là vô ngã. 

4. - Do tham trước lạc thọ khởi lên từ Sáu thọ kể trên mà 
tham tùy miên tăng. 

- Do sầu muộn về khổ thọ khởi lên từ Sáu thọ kế trên mà 
Sân tùy miên tăng. 

- Do cảm xúc bất khổ bất lạc thọ, mà không như thật biết 
sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly 


505 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


khỏi cảm thọ ấy, mà vô minh tùy miên tùy tăng. 

- Do đoạn tận tham tùy miên, tây sạch sân tùy miên, và 
nhồ tận gốc vô minh tùy miên mà đoạn tận khổ đau ngay trong 
hiện tại: giải thoát tất cả lậu hoặc, không còn chấp thủ. 


HIL BÀN THÊM: 


I. Cùng một nội dung như bản kinh này mà Thế Tôn giáo 
giới cho Tôn giả Punna rất ngắn (xem kinh 145), giáo giới cho 
Tôn giả Rahula cũng rất ngắn (dài hơn kinh 145 một ít; xem 
kinh 147). 


Riêng kinh 148 này là bản kinh được Thế Tôn dạy đầy đủ 
nhất: đầy đủ văn và nghĩa của các cấp sơ thiện, trung thiện, và 
hậu thiện. Đây là bản kinh tiêu biểu nhất về sáu căn, sáu trần, 
sáu thức, sáu xúc, sáu thọ và sáu ái, tiêu biểu về thiền quán, về 
“như lý tác ý” để thực hành “Thất giác chỉ”. 

2. Với nội dung của kinh này, nếu với quyêt tâm giải thoát 
mạnh, hành giả chỉ ghi nhận và hành trì (tác ý) ba điểm chính: 

2.1. Vạn hữu đều sinh diệt nên vô ngã, không thể là tự ngã. 


2.2. Vạn hữu đều sinh diệt nên vô thường và dẫn đến khổ 
đau. 

2.3. Do vậy nên đoạn trừ tất cả các thọ (lạc, khổ, bất khổ 
bất lạc thọ) khởi lên từ thân tâm mình ở mọi nơi, mọi thời. 


Công phu này nhất định dẫn đến đoạn tận lậu hoặc, không 
còn chấp thủ. 

3. Công phu này cũng tương tự công phu từ Bát Nhã Tâm 
Kinh “Chiếu kiến ngũ uẫn giai không, độ nhất thiết khổ ách”. 


- Hay tựa như công phu tu hành giới thiệu từ bài kệ cuối 
kinh Kim Cương: 

“ Nhất thiết hữu vi pháp 

Như mộng, huyễn, bào ảnh, 

Như lộ, diệc như điễn, 


3 


Ủng tác như thị quán ”. 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 149 
KINH ĐẠI LỤC XỨ 


(Mahàsalàyatanikasuttam) 


-Discourse Pertaining to the Great Sixfold (Sense — EField)- 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc). 
H. NỘI DUNG KINH ĐẠI LỤC XỨ 

1. Cũng tại tịnh xá Cấp Cô Độc, Thắng Lâm, thành Xá Vệ 
(Savatthi), một thời Thế Tôn giảng dạy chúng Tỷ kheo kinh Đại 
Lục Xứ. Nội dung tương tự kinh 147 và kinh 148, nhưng được 
Thế Tôn triển khai một cách đặc biệt khác rằng: 

- Cũng trình bày 18 giới,sáu xúc, I8 thọ và sáu ái... 

- Nếu thấy biết như chơn các căn, các trần, các thức và các 

thọ và không ái trước chúng thì Ngũ thủ uẫn đi đến tàn diệt 

trong tương lai, khổ não được đoạn tận. 

- Nếu không như chơn thấy biết chúng thì sẽ sanh tâm ái 

trước chúng thì Ngũ thủ uân sẽ đi đến tích trữ trong tương 

lai, sẽ cảm thọ khổ về thân và khổ não về tâm. 

2. Tại đây, Thế Tôn dạy thấy biết như chơn ấy là Chánh 
kiến. 

Tư duy như chơn là Chánh tư duy; 

Tinh tấn như chơn là Chánh tỉnh tấn; 

Niệm ây như chơn là Chánh niệm; 

Định ấy như chơn là Chánh định; 

Thân, ngữ nghiệp và sinh mạng sẽ thanh tịnh và vị ấy phát 
triển tốt đẹp Bát Thánh đạo. Do sự phát triển tốt đẹp Bát Thánh 
đạo, Tứ niệm xứ ổi đến viên mãn, Tứ chánh cần đi đến viên 
mãn, Ngũ căn đi đến viên mãn, Ngũ lực đi đến viên mãn, Thất 


507 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


giác chi đi đến phát triển viên mãn. 

3. Với vị tu tập như thế, với thượng trí, Chỉ và Quán được 
phát triển song song; với thượng trí, vị ấy liễu tri ngũ uấn; với 
thượng trí, vị ây đoạn tận vô minh, hữu ái; với thượng trí, vị ây 
tu tập Chỉ và Quán; với thượng trí, vị ây chứng ngộ Minh và 
Giải thoát. 

HI. BÀN THÊM 


I. Lục xứ do được triển khai rộng rãi như nội dung vừa 
được trình bày trên kinh 149 này có tên là kinh Đại Lục Xứ. 


2. Qua sự trình bày cặn kẽ của kinh 149, ta thấy rằng các 
công phu thực hành đạo đế, thực hành Giới, Định, Tuệ, hay thực 
hành Phạm hạnh, giải thoát tựu trung chỉ tập chú vào hai điểm 
chính yếu sau đây: 


2.1; Thấy như thật, như chơn các căn, các trần, các thức, 
các xúc, các thọ để kiểm soát (chế ngự hay loại trừ) lòng 
tham ái, sân hận và si mê (hoặc loại trừ tham tùy miên, sân 
tùy miên và vô minh tùy miên). 

2.2. Tập trung theo dõi chúng và nổ lực liên tục viễn ly 
tham ái, chấp trước chúng thì tự động hành giả sẽ thành tựu 
Chỉ, Quán, phát triển viên mãn Bát Thánh đạo, Tứ niệm xứ, 
Tứ chánh cần, Tứ như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực và Thất giác 
chỉ để tối hậu thành tựu Minh và Giải thoát, khổ não được 
diệt tận, lậu hoặc được đoạn tận và chứng đắc Niết bàn. 


-oo0oo- 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 150 
Kinh NÓI CHO DÂN CHÚNG NIGARAVINDA 
(Nigaravindeyyasuttam) 
- Discourse to The People of NÑigaravinda — 
I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc). 
H. NỘI DUNG KINH SÓ 150 

1. Một thời, Thế Tôn cùng đại chúng Tỷ kheo du hành giữa 
dân chúng Kosala và dừng lại tại làng Nigaravinda. 

Tại đây, Thế Tôn nói chuyện với các Bà la môn, gia chủ 
(đang) đến yết kiến Thế Tôn về đề tài: “Hạng Sa môn, Bà la 
môn nào không đáng và đáng kính trọng, cung kính, cúng 
dường?”. 

2. Thế Tôn dạy: 

- Các Sa môn, Bà la môn nào, khi các căn tiếp XÚC VỚI Các 
trần mà không ly tham, ly sân, ly s1; nội tâm không tịch tĩnh; 
thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp khi được thăng bằng, khi thì 
không, đối với các vị này, không đáng cung kính, tôn trọng, 
cúng dường, bởi vì sở hành các vị này không hơn gì các gia 
chủ. 

- Ngược lại, các Sa môn, Bà la môn nào, khi các căn tiếp 
xúc với các trần thì ly tham, ly sân, ly si; nội tâm tịch tĩnh; 
thân, khẩu, ý nghiệp được thăng bằng: các vị này đáng cung 
kính, tôn trọng, cúng dường, bởi sở hành các vị này hơn hắn các 
gia chủ. 

3. Nếu có câu hỏi: Vì sao biết được, do truyền thống gì mà 
biết được các Tôn giả kia là ly tham, ly sân, ly si, hay đang trên 
đường ly tham, ly sân, ly sĩ? 


Câu trả lời tôt đẹp sẽ là: do các vị ây sông xa văng trong 


509 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


các khu rừng tịch mịch, nhờ đó mà lòng không có điều kiện để 
thích thú đắm trước các trần... 


4. Các Bà la môn, gia chủ ở Nigaravinda hân hoan xin làm 
đệ tử cư sĩ trọn đời của Thê Tôn. 


II. BÀN THÊM 
I. Hình thức biểu lộ của các Bà la môn, gia chủ làng 
Nigaravinda có thể xếp vào bốn thái độ có tình cảm khác nhau 
đối với Thế Tôn: 
1.1. Hạng nói lời chào đón, hỏi thăm: có nhiều thiện cảm 
đối với Thế Tôn. 
1.2. Hạng chắp tay vái chào: có thái độ kính trọng, lịch sự 
đối với Thế Tôn. 
1.3. Hạng nói lên tên họ trước Thế Tôn trước khi ngồi 
xuống: tỏ lịch sự theo truyền thống dân Kosala đương thời. 


1.4. Hạng 1m lặng ngôi xuông: tỏ vẻ ít có thiện cảm đôi với 
Thê Tôn. 


Bốn hạng người trên do nghe danh Thế Tôn là Thái tử 
bỏ vương vị xuất gia và thành đạo nên phần lớn là do hiếu kỳ 
đến tham kiến Thế Tôn. Do vậy, họ chưa sẵn sàng và chưa đủ 
nhân duyên để nghe Tứ đế, cả đến pháp bố thí. Đức Thế Tôn 
từ đó chỉ nói chuyện theo hướng giúp họ khởi lòng tôn trọng, 
cung kính, cúng dường các vị có dấu hiệu của sự chứng đắc giải 
thoát. 

2. Bên cạnh đó, Thế Tôn đã gián tiếp giới thiệu địa bàn 
chú tâm tu tập (các căn, các trần, các xúc, các thọ) và đối tượng 
đối trị trong tu tập (tham, sân, si) hầu giúp một số người trong 
nhóm họ phát tâm mong cầu chánh pháp. 

3. Dù sao, những người trên tìm đến tham kiến Thế Tôn 
cũng có ít nhiều thiện duyên với Phật pháp, nhờ đó mà sau câu 
chuyện ngắn ngủi, nhóm dân Nigaravinda đều đã xin quy y với 
Thế Tôn, làm đệ tử tại gia. 


510 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SỐ 151 
Kinh KHÁT THỰC THANH TỊNH 
(Pindapapàtapàrisuddhisuttam) 


- Discourse on Complete Purity for Alms — Gathering — 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc). 
H. NỘI DUNG KINH KHÁT THỰC THANH TỊNH 

I. Bấy giờ là lúc Thế Tôn đang trú ở tịnh xá Trúc Lâm, 
thành Vương Xá (Ràjagaha), Thế Tôn dạy kinh Khất Thực Thanh 
Tịnh cho Tôn giả Xá lợi Phất (Sàriputta). 

2. Thế Tôn hỏi Tôn giả Sàriputta, phần lớn Tôn giả an trú 
loại an trú nào mà các căn Tôn giả thanh tịnh, trong sáng? 

- Tôn giả Sàriputta đáp: “Phần lớn con an trú “không trú” 
(trú “không tánh”). 

- Thế Tôn dạy an trú “không tánh” là an trú của bậc Đại 
nhân. Nếu các Tỷ kheo nào mong phần lớn có thể an trú “không 
tánh” thì cần suy tư trên đường đi khất thực, và trên đường khất 
thực trở về, rằng: 

2.1. “Ta đã đoạn trừ ngũ dục lạc chưa?”: Nếu đã đoạn thì 

an trú hân hoan và hỷ; nếu chưa thì nỗ lực đoạn. 

2.2. “Ta đã đoạn trừ ngũ ái chưa?”: Nếu đã đoạn, thì an trú 

hân hoan và phát triển các thiện pháp; nếu chưa, thì phải 

tinh tấn đoạn. 

2.3. “Ta đã liễu tri Ngũ uẫn chưa?”... 

2.4 (2.10) “Ta đã tu tập Tứ niệm xứ cho đến Bát Thánh Đạo 

(37 phẩm trợ đạo) chưa?”... 

2.11. “Ta đã tu tập Chỉ và Quán chưa?”... 


2.12. “Ta đã chứng ngộ Minh và Giải thoát chưa?”... 


511 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Bằng cách tư duy như thế trên đường khất thực (quá khứ 
và trong tương lai cũng thế) là làm cho khất thực được thanh 
tịnh. 


HIL BÀN THÊM 


1. “Khất thực thanh tịnh” nói lên phương pháp và nội dung 
giáo dục của Thế Tôn rất cặn kẽ và rất hoàn mỹ: Ngài quả là 
một Bậc Đạo sư tối thượng trong các Bậc Đạo sư, đã bằng 
mọi cách giúp cho các đệ tử thành tựu giải thoát với sự thành 
tựu lớn nhất, được hạnh phúc với hạnh phúc chân thật và cao 
thượng nhất. 

2. Bản kinh cũng nói rõ công phu đầy đủ của một Tỷ kheo 
là Văn đầy đủ, Tư đầy đủ, và Tu đầy đủ, viên mãn các hạnh giải 
thoát; công phu đầy đủ phải là công phu viên mãn toàn bộ 37 
phẩm trợ đạo của Đạo để cho đến Minh và Giải thoát. 

3. Hoàn thành công phu Phạm hạnh thì trở thành Bậc Đại 
nhân thường trú vào “Không trú” (vô trú”) hay trú “không 
tánh”. Đây là chỗ Phạm trú, Thánh trú, Phật trú. 


-oo0oo- 


hộ độ 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


KINH SÓ 152 
Kinh CĂN TU TẬP 
(Indriyabhavannasuttam) 


- Discourse on The Development of The Sense — Organs - 


L GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


- Mukhevana, KaJanngala: Kinh không ghi rõ trú xứ này ở 
đâu, mà chỉ chú giải đó là một cánh rừng có nhiều cây như là 
rừng trúc. 

II. NỘI DUNG TU TẬP 


I. Bà la môn Uttara chủ trương căn tu tập rằng: “Không 
nên thấy sắc với mắt, không nên nghe tiếng với tai”. 


Thê Tôn nói với Uttara răng: “Nêu thê thì người mù và 
nười điệc là có căn tu tập?”. 

Ngoại đạo Uttara cảm thây xâu hô với chủ trương của 
mình, ngôi cúi mặt, rụt vai... 


2. Bấy giờ Thế Tôn dạy Tôn giả Ananda (gián tiếp nói cho 
Uttara nghe) về Vô thượng căn tu tập trong Giới luật của bậc 
Thánh, bao gồm các điểm: 


- Sau khi sáu căn tiếp xúc sáu trần (các căn xúc tiếp xúc 
với các trần tương ứng) khởi lên các cảm thọ khả ý, bất khả ý, 
hành giả biết các cảm thọ ấy đều đoạn diệt, chỉ giữ cảm thọ xả 
là tồn tại. Đây là ý nghĩa của vô thượng căn tu tập đối với sự 
xúc tiếp giữa các căn và các trần. 

3. Đạo lộ của vị Hữu học: Thế nào là Bậc Thánh, các căn 
được tu tập? 

- Dù các thọ khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, hay khởi 
lên khả ý và bất khả ý, hành giả đều làm chủ trong ước muốn 
yếm ly hay không yếm ly các đối tượng hoặc yếm ly hoặc 
không yếm ly; và làm chủ an trú trong ước muốn an trú xả, 


xi) 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


chánh niệm, tỉnh giác. 
IH. BÀN THÊM 


1. Bản kinh trình bày một nội dung rất giản dị về sự huấn 
luyện, hộ trì các căn. 

Vấn đề là giác tỉnh làm chủ các căn mà không phải là xóa 
bỏ, khống chế các căn. Vấn đề trọng tâm tu tập là làm chủ ý 
thức, giác tỉnh đoạn trừ tham, sân, các uế tâm khởi lên khi các 
căn tiếp xúc các trần, mà không phải là đoạn trừ các xúc. Chỗ 
an trú là xả, trú xả (Chánh niệm, tỉnh giác). Đây là chỗ an trú 
của bậc Hữu học. 


2. Suốt các bản kinh cuối của Trung Bộ, lời dạy của Thế 
Tôn đều xoáy vào công phu tu tập các căn. Nói khác đi, tất cả 
công phu phạm hạnh để thành tựu Đạo để đều liên hệ đến công 
phu tu tập các căn cả. Kinh cuối, số 152 này, thì nhắn mạnh đến 
điểm “Vô thượng căn tu tập” 
các thọ, chánh niệm, tỉnh giác. 


, đó là công phu an trú xả, hay xả 


Đây là cốt lõi của công phu để thành tựu Phạm trú, Thánh 
trú, hay an trú “Không tánh” vậy. 


514 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 


MỤC LỤC 


: Căn Bản Của Tất Cả Các Pháp 
: Tất Cả Các Lậu Hoặc 

: Thừa Tự Pháp 

: Sợ Hãi Và Khiếp Đảm 
: Không Uế Nhiễm 

: Ước Nguyện 

: Ví Dụ Tắm Vải 

: Đoạn Giảm 

: Chánh Tri Kiến 

: Niệm Xứ 

: Kinh Ngắn Sư Tử Hồng 
: Kinh Dài Sư Tử Hồng 
: Kinh Dài Khổ Uấn 

: Kinh Ngắn Khổ Uẫn 

: Tư Lương 

: Tâm Hoang Vu 

: Khu Rừng 

: Mật Hoàn 

: Song Tầm 

: An Trú Tầm 

: Ví Dụ Cái Cưa 

: Ví Dụ Con Rắn 

: Gò Mối 

: lrạm Xe 


: Bẫy Mỗi 


3 
sả) 
33 
kề) 
39 
4I 
45 
49 
Si 
54 
Bề, 
63 
69 
§/› 
74 
76 
79 
S1 
S5 
S9 
93 
Đã 
100 
101 
106 


Sl5 


Kinh số 26: 
Kinh số 27: 
Kinh số 28: 
Kinh số 29: 
Kinh số 30: 
Kinh số 31: 
Kinh số 32: 
Kinh số 33: 
Kinh số 34: 
Kinh số 35: 
Kinh số 36: 
Kinh số 37: 
Kinh số 38: 
Kinh số 39: 
Kinh số 40: 
Kinh số 4l: 
Kinh số 42: 
Kinh số 43: 
Kinh số 44: 
Kinh số 45: 
Kinh số 46: 
Kinh số 47: 
Kinh số 48: 
Kinh số 49: 
Kinh số 50: 
Kinh số 51: 


5ló 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Thánh Cầu 

Kinh Ngắn Dấu Chân Voi 
Kinh Dài Dấu Chân Voi 
Kinh Dài Ví Dụ Lõi Cây 
Kinh Ngắn Ví Dụ Lõi Cây 
Kinh Ngắn Rừng Sừng Bò 
Kinh Dài Rừng Sừng Bò 
Kinh Dài Người Chăn Bò 
Kinh Ngắn Người Chăn Bò 
Kinh Ngắn Saccaka 

Kinh Dài Saccaka 

Kinh Ngắn Đoạn Tận Ái 
Kinh Dài Đoạn Tận Ái 
Kinh Dài Xóm Ngựa 
Kinh Ngắn Xóm Ngựa 
Sàleyyaka 

Verañjaka 

Kinh Dài Phương Quảng 
Kinh Ngắn Phương Quảng 
Kinh Ngắn Pháp Hành 
Kinh Dài Pháp Hành 

Tư Sát 

Kosambì 

Phạm Thiên Cầu Thỉnh 
Hàng Ma 

Kandaraka 


107 
110 
TH 
115 
119 
là5 
128 
130 
134 
136 
140 
143 
146 
150 
152 
ly 
158 
55 
162 
165 
167 
169 
171 
174 
ly 
191 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Kinh số 52: 
Kinh số 53: 
Kinh số 54: 
Kinh số 55: 
Kinh số 56: 
Kinh số 57: 
Kinh số 58: 
Kinh số 59: 
Kinh số 60: 
Kinh số 6l: 
Kinh số 62: 
Kinh số 63: 
Kinh số 64: 
Kinh số 65: 
Kinh số 66: 
Kinh số 67: 
Kinh số 68: 
Kinh số 69: 
Kinh số 70: 
Kinh số 7I: 
Kinh số 72: 
Kinh số 73: 
Kinh số 74: 
Kinh số 75: 
Kinh số 76: 
Kinh số 77: 


Bát Thành 

Hữu Học 

Potaliya 

Jìvaka 

Upàh 

Hạnh Con Chó 

Abhaya 

Nhiều Cảm Thọ 

Không Gì Chuyển Hướng 


Kinh Ngắn Giáo Giới La-Hầu-La 
Kinh Dài Giáo Giới La-Hầu-La 


Kinh Ngắn Màlunkyàputta 
Kinh Dài Màlunkyàputta 
Bhaddàh 

Ví Dụ Con Chim Cáy 
Càtumà 

Nalakapàna 

Gulissảni 

Kitagrri 

Tam Minh Vacchagotta 
AggIvacchagotta 

Kinh Dài Vacchagotta 
Dìghanakha 

Màgandiya 

Sandaka 

Kinh Dài Mahà - Sakuludày! 


194 
196 
198 
200 
202 
205 
207 
210 
214 
221 
223 
225 
231 
234 
237 
241 
244 
247 
250 
257 
260 
266 
270 
273 
PX› 
278 


)'/ 


Kinh sô 


Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 


518 


VÑ: 
K5 
S0: 
6]: 
82: 
S3: 
S4: 
SS: 
SỐ: 
S7: 
S8: 
S9: 
SỤ: 
ÔỊ]: 
b địa 
kiên 
94: 
bán 
Số: 
điện 
98: 
59: 
100 
101 
102 
103 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Samanamandikà 281 
Kinh Ngắn Sakuludàyi 284 
Vekhanassa 286 
Ghatikàra 62 l| 
Ratthapàla 294 
Makhàdeva 297 
Maddurà 299 
Bồ Đề Vương Tử 301 
Angulimàla 304 
Ái Sinh 309 
Bhàhitika (Tắm Vải Ngoại) 313 
Pháp Trang Nghiêm Khin 
Kannakatthala 318 
Brahmàyu KÁO 
Sela Khải 
Assalàyana Ki, 
Ghotamukha dói 
CankIi 333 
Esukàrì 336 
DhànanJàm 338 
Vàsettha 340 
Subha 342 
: Sangàrava 345 

: Devadaha 358 

: Năm, Ba 364 

: Như Thế Nào 370 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 


104 


105 : 


106 


109 
110 
lhẾ) 
l§ D2 


114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
12I 
1252 
13 
124 
125 
126 
127 
12§ 
129 


: Làng Sàma 


Sunakkhatta 


: Bất Động Lợi Ích 
IÚ7+ 
108 : 


Ganaka Moggallàna 
Gopaka Mogsallàna 


: Kính dài Mãn Nguyệt 

: Kinh ngắn Mãn Nguyệt 
: Bất Đoạn 

: Sáu Thanh Tịnh 

II: 
: Nên Hành Trì Và Không Nên Hành Trì 
: Đa Giới 


Chân Nhân 


: Thôn Tiên 

: Đại Tứ Thập (kinh 40 Lớn) 
: Nhập Tức Xuất Tức Niệm 
: Thân Hành Niệm 

: Hành Sanh 

: Kinh ngắn Không Tánh 

: Kính dài Không Tánh 

: Hi Hữu Vị Tằng Hữu Pháp 
: Bạc Câu La 

: Điều Ngự Địa 

: Phù Di 

: A Na Luật 

: Tùy Phiền Não 


: Hiền Ngu 


372 
Jio 
378 
382 
385 
389 
KR) 
390 
403 
406 
408 
41 
415 
417 
420 
423 
425 
429 
434 
437 
439 
441 
443 
445 
447 
449 


319 


Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 
Kinh số 


59 


130 
lãi 
I32 
133 
134 
135 
136 
lDy 
138 
l, 


14I 
142 
143 


149 
150 
l1 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh III 


: Thiên Sứ 

: Nhất Dạ Hiền 

: A Nan Nhất Dạ Hiền 

: Kaccàna Nhất Dạ Hiền 

: Lomasakanyiga Nhất Dạ Hiền 
: Phân Biệt Nhỏ Về Nghiệp 

: Phân Biệt Lớn Về Nghiệp 

: Phân Biệt Sâu Xứ 

: Tổng Thuyết Và Biệt Thuyết 
: Vô Tránh Phân Biệt 

140 : 
: Phân Biệt Về Sự Thật 


Giới Phân Biệt 


: Phân Biệt Cúng Dường 
: Giáo Giới Cấp Cô Độc 
144 : 
145 : 
146 : 
M7: 
148: 


Giáo Giới Channa 
Giáo Giới Phú Lâu Na 
Giáo Giới Nandaka 
Giáo Giới La Hầu La 


Sáu Sáu 


: Đại Lục Xứ 

: Nói Cho Dân Chúng Nigaravinda 
: Khất Thực Thanh Tịnh 

12 


Căn Tu Tập 


451 
455 
459 
460 
461 
462 
465 
470 
474 
477 
463 
466 
488 
495 
497 
499 
501 
503 
505 
507 
509 
311 
si 


TÌM HIỂU TRUNG BỘ HINH 
TẬP I - II - III 


THÍCH CHƠN THIỆN 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
53 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
ĐT: 024.37822845 - Fax (024).3782284I 
Email: nhaxuatbantongiao()gmaIl.com 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đôc - Tông biên tập 
TS. Nguyễn Công Oánh 


Biên tộp : Lê Hồng Sơn 
Trình bày và sửa bản in : Nhất Như 
Bìg: Nhất Như 


Đơn vị liên kết: Tổ Đình Tường Vân & Thiền Viện Vạn Hạnh 
750 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 


SỐ lượng in: 3000 bản, khổ: 16x24 cm 
In tại: Xí nghiệp in Fahasa, 774 Trường Chỉnh phường l5, 
quận Tân Bình, Thành phô Hồ Chí Minh. 


Số ĐKXB: 3170 - 2017/CXBIPH/01 - 229/TG 

Mã 1SBN: 978-604-61-5069-5 

ODXB: 546/OĐ-NXBTU ngày 22 tháng 9 năm 2017 

Tỉ xong và nộp lưu chiếu quỷ IỪ năm 2017 : : 
Sách Án Tông 


Cuỗn Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh tập 1-2-3, 
được ấn tông nhân ngòy lễ Tiểu tường của 
cỗ Hòa thượng Thích Chơn Thiện. 


Do Môn đồ tứ chúng phớt tâm thực hiện 
Tổ Đình Tường Vôn - Thừa Thiên - Huễ 
Năm 2017 


